Muc luc 


LỜI GIỚI THIỆU 

ĐÔI LỜI TRI ÂN GỦA NGƯỜI DỊCH 

THU CHO PHÉP CHUYỂN NGỮ 

VÀI GHI CHÚ VỀ BẢN DỊCH 

LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ 

VÙNG ĐẤT CÂY JAMBU 

DÒNG TỘC SAKYA 

ĐỨC PHẬT - NGƯỜI LÀ AI? 

BẬC THẦY CỦA TRỜI VÀ NGƯỜI 

TĂNG CHÚNG VÀ NI CHÚNG 

HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TỬ 

ANANDA - NGƯỜI MÀ AI CUNG YÊU MEN 

ANGULIMALA - TỪ KÉ SÁT NHÂN TRỞ THÀNH BẬC THÁNH 
ANATHAPINDIKA - NGƯỜI CHU CAP CHO NGƯỜI NGHEO 
KHỦNG HOẢNG Ở KOSAMBI 

RAHULA - NGƯỜI CON TRAI CỦA ĐẤNG GIÁC NGỘ 
NHỮNG ĐỆ TỬ TẠI GIA NỔI TIẾNG 

AJATASATTU VÀ DEVADATTA 


GHI CHÚ 


LỜI GIỚI THIỆU 


CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH NHƯ ĐIỂN 
Tôi biết Thầy Trung Thành ở Chiangmai, Thái Lan cách đây chừng 
8 đến 10 năm về trước, khi Thầy ấy còn là một sinh viên Tăng Việt 
Nam, đang theo học Phân Khoa Phật Học chuyên khoa Anh ngữ ở 
cấp bậc cử nhân, ti Đại Học Phật Giáo 
Mahachulalongkornrajavidyalaya, khi tôi đến thăm ngắn hạn chùa 
Cực Lạc Cảnh Giới của Thầy Hạnh Nguyện tại vùng này. Đây là 
nhân duyên lúc ban đầu để tiếp tục dẫn đến ngày hôm nay, như 
nào là gặp Thầy ấy tại Đức, Pháp, Ấn Độ, Đài Loan, Nhật Bản v.v.. 
đúng là một chuỗi dài nhân duyên như vậy. Cái này kéo tiếp cái 
kia và thành quả của ngày hôm nay là Thầy ấy nhờ tôi viết lời giới 
thiệu cho quyển sách tiếng Anh tên là: The Buddha and his 
Disciples của Tỳ Kheo người Úc, đạo hiệu là Shravasti Dhammika, 
mà Thầy đã dịch ra Việt ngữ với hơn trăm trang trong mấy tháng, 
khi thế giới bị Covid-19 vây hãm trong năm 2020 này. 

Tuy bận rộn cho nhiều việc Phật sự, nhưng tôi cũng cố dành 
một ngày 7 tiếng đồng hồ hôm 21 tháng 9 năm 2020 tại Tu Viện 
Viên Đức ở Ravensburg để đọc cho xong dịch phẩm này gồm 14 
phần ngắn kể cả phần chú thích. Tôi rất hoan hỷ khi nhận làm việc 
này, nhưng với tôi dầu bận rộn đến đâu đi nữa, nếu có ai đó nhờ 
tôi viết lời giới thiệu sách, thì điều đầu tiên là tôi phải đọc quyển 
sách ấy cho xong mới viết lời giới thiệu. Bởi lẽ người ta đã tin 
tưởng nơi mình thì mình cũng không thể phụ lòng người khác 
được, khi chỉ đọc qua loa vài trang hay mục lục, rồi viết lời giới 
thiệu, thì việc này tôi chưa từng làm. Mặc dầu quyển sách hay 
kinh điển nào dày đến mấy trăm trang đi chăng nữa thì đối với tôi 
là một điều thú vị. Bởi lẽ mình không tốn công dịch, mà đọc được 
lời dịch của người khác ra Việt Ngữ cho mình đọc, thì quả là hạnh 
phúc biết dường bao. Do vậy tôi vẫn đọc và mãi đọc cho đến hôm 
nay, chưa bao giờ ngừng nghỉ là vậy. 

Hiện tại của năm 2020 này thì Thầy Trung Thành chưa đến 
tuổi 30 và đang học Cao Học Phật Giáo tại Đại Học Phật Quang ở 
Nghi Lan, Đài Loan. Và như trong “Đôi lời tri ân” Thầy ấy đã bộc 
bạch rõ ràng rồi, Quý vị đọc sẽ biết lý do tại sao Thầy ấy dịch 
quyển sách này. Theo tôi thì Thầy Trung Thành đã có lý khi chọn 
tác phẩm này để dịch, vì là một người Úc xuất gia là tác giả, có thể 
có cái nhìn khách quan và khoa học hơn là một người Á Châu 


khác, khi nói hay viết, hoặc nhìn về Đức Phật như là một niềm tin 
của tôn giáo mà mình đang theo, chứ không phải là một khoa học 
của tôn giáo đó. Tác giả đã học, đã tu tập và đã dẫn chứng hầu hết 
những mẫu chuyện trong sách này đều dựa trong Kinh điển Nam 
truyền. Do vậy, độ tin tưởng có thể cao hơn tạng Bắc truyền. Dĩ 
nhiên tạng Bắc truyền không đi ra ngoài khuôn mẫu đã có như 
Nam truyền, nhưng Kinh điển Bắc truyền bao giờ cũng được thêm 
vào những chỉ tiết nhiều hơn, để thi vị hóa câu chuyện hấp dẫn 
hoặc ý nghĩa hơn, để người đọc từ đó dễ nắm bắt câu chuyện. Ví 
dụ như chuyện của chàng Vô Não (Angulimala) hại Phật là một ví 
dụ điển hình. Ở phần kinh tạng Bắc truyền kể lại chuyện này màu 
mè hơn. Ví dụ như bà vợ của vị Thầy Brahmin dạy đạo cho Vô 
Não, đã có tình riêng với chàng nhưng chàng thì vô tâm, nên bà ta 
tìm đủ mọi cách để hại chàng khi tình yêu không được thể hiện 
với Vô Não, và cuối cùng thì chồng bà, tức Thầy của Vô Não nghe 
lời vợ và buộc Vô Não phải đi tìm cho đủ 1.000 lóng tay của người 
được sát hại, thì Ông ta mới truyền cho phần cốt lõi của Đạo; 
nhưng ở Nam truyền thì ngắn gọn hơn, theo như nội dung mà 
Thầy Shravasti Dhammika đã thuật lại. Khi đọc vào nội dung của 
sách Quý vị sẽ nắm bắt được việc này một cách rõ ràng hơn. 
Chuyện của Đề Bà Đạt Đa cũng như vậy. 

Trong sách, tác giả đã khéo kể về những đệ tử tại gia nổi tiếng 
của Đức Phật như xưa nay chúng ta thường được biết như: 
Anathapindika (Cấp Gô Độc), và nay ta lại còn biết thêm về các Cư 
Sĩ như: Citta của Macchikasanda và Hatthaka của Alavi nữa. 
Nhưng chúng ta cũng chưa thấy được hình ảnh của nữ thí chủ Tỳ 
Xá Khư trong sách này. Hoặc giả sự “Khủng hoảng ở Kosabi”, việc 
chính trong Kinh Tạng Bắc truyền là Đức Phật chế ra phép Lục Hòa 
cho chư Tăng Ni mà trong chương này cũng kể sự việc tương tự 
như thế, nhưng lại không đưa ra kết luận này. 

Văn dịch ra Việt ngữ của Thầy Trung Thành rất trong sáng, 
người đọc sẽ dễ lãnh hội ý của tác giả cũng như dịch giả. Đây là 
sự thành công lúc ban đầu của cả hai vậy. Thầy còn dịch chú thích 
thêm những danh từ có gốc gác từ Phạn ngữ hay Pali sang Việt 
ngữ ở trong dấu ngoặc, khiến cho người mới học Đạo, đọc tác 
phẩm này sẽ dễ dàng nhận biết hơn khi tiếp xúc với Phật Giáo. 
Theo Thầy Trung Thanh thì từ lúc nhổ chưa vào chùa hay khi đã 
vào chùa rồi, Thầy đã đọc cuộc đời của Đức Phật không biết bao 
nhiêu quyển sách rồi. Do vậy khi dịch tác phẩm này, chắc rằng 
Thầy ấy cũng không gặp khó khăn mấy khi chọn từ ngữ Phật Học 


để diễn tà cho đúng ý của tác giả, khi tác giả muốn nhấn mạnh vë 
một việc gì. Việc này đòi hỏi người dịch phải sáng tạo, cũng như 
phải hiểu sâu về thâm ý của tác giả mới thể hiện được việc ấy, mà 
việc này Thầy Trung Thành đã làm được, quả là một việc đáng tán 
dương biết bao. 

Nhiều khi Thầy Trung Thành đi Phật sự chung với tôi ở đâu đó, 
nếu có một vị Thầy người Tích Lan, Hoa Kỳ hay Đức nói tiếng Anh, 
thì tôi thường hay nhờ Thầy ấy dịch ra Việt ngữ cho thính chúng 
nghe, và tôi đã cảm nhận được rằng, Thầy Trung Thành làm việc 
này rất tốt và có khả năng dịch cũng như diễn tả ý của diễn giả 
một cách rất linh hoạt, thành thục. Hy vọng Thầy Trung Thành sẽ 
thành công nhiều hơn nữa trong vấn đề dịch thuật, cũng như viết 
lách chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác về sau này. 

Bây giờ tôi đã ở tuổi 71, 72 thấy được thế hệ 20, 30 làm những 
việc bắt đầu như cách đây 50 năm về trước mà tôi đã làm, quả là 
điều vi diệu. Do vậy tôi thường hay tài trợ và giúp đỡ cho những ai 
không phải chỉ có tài năng, mà còn có cả ý chí nữa. Bởi vì người 
xưa thường nói rằng: “Học hải vô nhai, cần thị ngạn. Thanh vân 
hữu lộ, chí vi thê.” (S8ïã##jEš)EE ; SZARSRM. ) Nghĩa là: 
“Biển học không bờ, siêng năng là bến; đường mây có lối, ý chí là 
thang lên.” 

Viết mấy lời giới thiệu này để động viên Thầy Trung Thành 
tiếp tục làm những việc mình ưa thích, mà Phật Giáo nói chung 
cũng như Phật tử Việt Nam đang cần, và tôi mong rằng, sẽ đón 
nhận thêm nhiều tác phẩm hay dịch phẩm khác nữa của Thầy 
Trung Thành, để được đọc và được viết lời giới thiệu như quyển 
sách đầu tay này của Thầy ấy. 

Viết xong lời giới thiệu này vào ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại 
thư phòng Tu Viện Viên Đức, Ravensburg thuộc miền Nam nước 
Đức. 

Thích Như Điển 

Phương Trượng 

TỔ Đình Viên Giác, Hannover 

và Tu Viện Viên Đức, Ravensburg, 
Đức Quốc 


ĐÔI LOI TRI ÂN CUA NGƯỜI DICH 


Trong khoảng thời gian may mắn được hầu cận Su Ông Phương 
Trượng Tổ Đình Viên Giác tại Đức- Hòa Thượng Thích Như Điển, 
chúng con luôn cảm động trước lòng từ bi, trí tuệ cùng những 
đóng góp không ngừng nghỉ của Ngài, cho sự nghiệp quảng truyền 
chánh Pháp. Dé tán dương Ngai thì phải cần thật nhiều giấy mực, 
nhưng có một điều liên quan trực tiếp đến sự có mặt của quyển 
sách dịch nhỏ này, một điều từ noi Ngài mà chúng con rất đỗi than 
phục, chính là với tất cả những trách nhiệm đối với đông đảo 
chúng đệ tử xuất gia cũng như tại gia, đối với các Giáo Hội cùng 
những tự viện và tổ chức lớn nhỏ, nhưng Ngài chưa khi nào quên 
việc tu tập và nghiên cứu. Sách vở với Ngài luôn là những người 
bạn chân thành và thân thiết nhất, và ở vào cái tuổi “Thất thập cổ 
lai hy”, Ngài vừa hoàn thành quyển sách thứ 68 của mình. 

Ngài nhiều lần nhắc nhở rằng, sinh ngữ nếu không thường trau 
đồi, sử dụng thì sẽ chóng quên mất; cũng như thường động viên 
chúng con đã đi học, thì nên tùy khả năng mà làm gì đó có ích cho 
đạo Pháp và mọi người. Nhưng mãi cho đến mùa hè này, vì “chú? 
virut Corona, mà Sư phụ của chúng con là Thầy Viện chủ Tu Viện 
Khánh An- Thượng Tọa Thích Tri Chon gọi thân thương ‘cht’ là 
‘ban’ và đã gửi đến chú ấy một bức thư thật sâu sắc; cũng do chú 
ấy mà du học Tăng chúng con ai cũng mắc kẹt không về nước 
được. Cứ ngỡ chú sẽ là “kẻ tội đồ”, nhưng thật ra chính nhờ chú 
mà sau cùng chúng con có thời gian và không gian, để hoàn thành 
việc chuyển ngữ quyển sách nhỏ này trước khi học kỳ mới lại bắt 
đầu. 

Xuất gia và được nuôi lớn nhờ cơm Tam Bảo đến nay cũng đã 
hơn 20 năm, chúng con từng say mê nhiều quyển sách viết về cuộc 
đời của Đức Phật Sakyamuni. Từ bộ truyện cho tré con Lịch sử 
Đức Phật Bằng Tranh của hai cư sĩ: Lý Thái Thuận và Trương 
Quân, hay hai bài ngắn Lược Sử Đức Phật Thích Ca trong bộ sách 
giáo lý vỡ lòng Phật Học Phổ Thông của cố Hòa Thượng Thích 
Thiện Hoa, rồi Đức Phật Lịch Sử của vị học giả người Đức H.W 
Schumamn, do cố Giáo sư Trần Phương Lan chuyển ngữ, thể hiện 
góc nhìn một Đức Phật rất “người trần mắt thịt”, đến tiểu thuyết 
Đường Xưa Mây Trắng vô cùng xuất sắc, của Sư Ông Làng Mai- 
Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Có một hình ảnh mà chúng con rất 
thích khi đọc bài thơ Châu Ngọc Pháp Hoa của Sư Ông Làng Mai, 


chính là một chuỗi ngọc long lanh tuyệt sắc. Với chúng con thì mỗi 
tác phẩm viết về cuộc đời Đức Phật cũng như những chuỗi ngọc 
kia, bởi lẽ tư liệu về Đức Phật như những viên ngọc nhiều màu sắc 
vốn không tập trung một chỗ, mà nằm rải rác khắp nơi trong Ba 
Tạng Kinh Điển, và mỗi tác giả như những người thợ làm chuỗi, sẽ 
tùy theo sở thích của mình mà tìm nhặt những viên ngọc ấy đem 
về, rồi theo ý nguyện cá nhân mà xâu lại thành những chuỗi ngọc 
muôn màu muôn vẻ. 

Dây chuỗi ngọc mà chúng con được chiêm ngưỡng gần đây 
nhất, chính là The Buddha and His Disciples của vị Sư lỗi lạc người 
Úc, Shravasti Dhammika. Sư là tác giả của hơn 30 đầu sách, trong 
đó có những quyển được đông đảo độc giả yêu thích và đã dịch ra 
hơn 36 thứ tiếng như quyển Good Questions, Good Answers mà 
Bác sĩ Phạm Kim Khánh dịch là Khéo Vấn, Khéo Đáp năm 1997 và 
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng - Úc Châu chuyển ngữ thành 
quyển Hỏi Hay, Đáp Đúng năm 2000. Nói về tác phẩm The Buddha 
and his Disciples, thì đây là một quyển sách mà Sư viết về cuộc đời 
Đức Phật rất thú vị. Bằng ngôn từ đơn giản mà dường như trẻ em 
cũng có thể thưởng thức được, cộng với cách chọn lọc, xử lý sử 
liệu và trình bày một cách mới mẻ đầy tính khoa học qua việc giới 
thiệu bối cảnh xã hội, cùng những người có sự liên hệ với Ngài 
thời bấy giờ, để xây dựng nên bức tranh sống động về cuộc đời 
của Đức Phật, tất cả đã làm nên một sợi chuỗi ngọc thật giá trị đối 
với mọi người. Chúng con cũng rất trân trọng việc Sư luôn ghi chú 
nguồn gốc cho những trích dẫn một cách rõ ràng, để mà thông qua 
đó mọi người có thể dễ dàng kiểm chứng các thông tin, cũng như 
thuận tiện cho việc tra cứu thêm. 

Quyển sách dịch nhỏ này, chính là lòng tri ân mà chúng con 
kính dâng lên Hòa Thượng Thích Như Điển, người đã luôn thương 
tưởng và thường từ bi nhắc nhở, động viên chúng con. Sự hỗ trợ 
của Hòa Thượng cũng như chư vị Phật tử Âu Châu trong mùa dịch 
này, cũng đã giúp cho du học Tăng chúng con được an tâm mà 
nghiên cứu và tu tập. 

Chúng con cũng kính xin tri ân Cha Mẹ sanh thành, ân Thầy Tổ 
giáo dưỡng, ân tín chủ thường yểm trợ và ân đất nước đã chở che. 

Mong rằng quyển sách nhỏ này sẽ gieo được cảm tình đối với 
Đức Phật và Giáo Pháp nơi người mới, cũng như làm vững chãi 
thêm niềm tin nơi người đã có thiện tâm với Đạo Phật. 

Trong lúc thực hiện việc chuyển ngữ quyển sách này, tuy chúng 
con đã nỗ lực với mong muốn có thể chuyển tải một cách đúng 


đắn và gần nhất với tư tưởng trong nguyên bản của tác giả, nhưng 

vì sự giới hạn của khả năng cũng như kiến thức của bản thân nên 

không sao tránh khỏi những sai sót, chúng con kính mong quý vị sẽ 

hoan hỷ khi gặp phải những sai sót ấy. Mọi ý kiến đóng góp xin 
gửi về hộp thư điện tử: thichtrungthanhvn@gmail.com 

Lầu Hai Tinh - Dai Học Phật Quang 

Ram tháng Bay năm Canh Tý 

Kính Tri Ân 

Thích Trung Thành 


THU CHO PHÉP CHUYỂN NGÜ 


VÀ CHIA SÉ BÀN DICH 
From: Thich Trung Thanh 
Sent: Saturday, November 7, 2020 
To: Shravasti Dhammika 


Subject: Asking the copyright permission for the book “The 
Buddha and His Disciples. ” 


Dear Bhante Shravasti Dhammika, 


At the beginning of this letter, I wish you good health and 
happiness. 


My Dhamma name is Thich Trung Thanh, and I’m a 
Vietnamese Buddhist monk. I have been ordained for more 
than 20 years, attended a Buddhist university in Thailand, 
and now I am studying for a master’s degree in Taiwan. 


I got to know you through the book Good Question Good 
Answer for more than ten years, and that is the book that 
introduced me to learning Buddhism in English. 


Last summer, I came to know your book, The Buddha and 
His Disciples. After reading it, I thought it would be a great 
blessing if Vietnamese Buddhists could read it too, 
especially the young generation that is beginning to learn 
Buddhism. You have told the story of the Life of The 
Buddha in a way that is truly fascinating and very 
scientific in your approach. I love the way you always 
make clear notes of sources, and it will be beneficial for 
those who want to learn more. 


I am now writing this letter for asking your copyright 
permission. Please allow me to translate your book The 
Buddha and His Disciples into Vietnamese and disseminate 


it to the Vietnamese Buddhist community. 


I wish you good health, peaceful and your spreading the 
Buddha’s teachings career will be as your vow. 


I appreciate your consideration of my permission request. 
With my sincere respect, 


Thich Trung Thanh 


From: Shravasti Dhammika 
Sent: Saturday, November 7, 2020 
To: Thich Trung Thanh 


Subject: Re: Asking the copyright permission ƒor the book 
“The Buddha and His Disciples” 


Dear Thich Trung Thanh, 


Concerning your last email, I am happy for you to publish 
your translation of my book The Buddha and His Disciples 
and to make it available for sale at a price that you 
consider reasonable. Please keep me informed of the 
process of the publishing. 


With kind regards, 


Bhante Dhammika 


VÀI GHI CHÚ VË BÁN DICH 


Văn bản dich sẽ giữ lại tên người cũng như địa danh theo 
như nguyên bản, trừ những từ như Buddha, Bhikkhu. 
Riêng ở lần xuất hiện đầu tiên của những danh từ, vốn 
phổ biến với độc giả Việt Nam bằng phiên âm Hán Việt, 
thì phần phiên âm cũng như ghi chú sé được dich giả in 
nghiêng và đặt trong dấu ngoặc đơn, nhằm giúp người 
đọc dễ nhận diện. Những phần trong ngoặc đơn nhưng 
không in nghiêng sẽ là của tác giả. 


Tất cả những ghi chú nguồn trích dẫn Kinh điển sẽ theo 
cách thể hiện của bản gốc mà tập trung thành một 
chương ở cuối sách. 


Những trích dẫn trong sách được tác giả dựa trên ấn bản 
Pali đầu tiên do hội Pali Text Society xuất bản. 


Những phần trích dẫn từ Tam Tạng Kinh Điển của bản 
tiếng Việt này có tham khảo các bản dịch của cố Hòa 
Thượng Thích Minh Châu và Sư Indacanda (Nguyệt 
Thiên). 


LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIÁ 
C 


uộc đời của Đức Phật không phải chỉ là một bàn tường thuật 
về hành trình của một Người đi tìm và giác ngộ chân lý, đó còn là 
về những con người mà Người ấy đã gặp trong suốt 45 năm hành 
đạo của mình, cũng như các cuộc gặp gỡ này đã thay đổi họ như 
thế nào. Nếu hành trình của Đức Phật cùng những lần gặp mặt của 
Ngài với những người khác, được đặt vào bối cảnh của xã hội nơi 
những sự kiện đó đã diễn ra, một xã hội với những phong tục độc 
đáo, các âm mưu chính trị cùng những biến động tôn giáo, thì nó 
sẽ trở thành một trong những câu chuyện hấp dẫn nhất từng được 
kể. Người ta sẽ bắt gặp những vị vua đầy kiêu hãnh cùng những 
ké thấp hèn bị ruồng bỏ, những tu sĩ đắp trên mình tấm y màu 
vàng nghệ, (mà một vài vị thật thánh thiện còn số khác lại quá đổi 
trần tục) cùng những tín chủ hào phóng và những đối thủ đầy ắp 
lòng đố ky. 

Một số sự kiện trong cuộc đời Đức Phật được các học giả mô tả 
là “huyền thoại, nhưng nếu chúng ta nhìn nhận một cách khách 
quan, thì chi rất ít trong số chúng có thể được xem là khó mà tin 
được. 

Như vài người có thể cho rằng, việc Angulimala (Ương-Quật- 
Ma-La) cắt một ngón tay từ mỗi nạn nhân của ông là điều khó tin, 
nhưng lịch sử tội phạm của nhân loại đã cho chúng ta rất nhiều 
bằng chứng về những hành vi còn kỳ quái và khủng khiếp hơn thế. 
Sự thăng tiến nhanh chóng của Samavati (Sa-Mã-Ngõa-Đế) từ 
nghèo túng, vươn lên trở thành hoàng tộc chắc chắn là một điều 
bất thường nhưng nó nằm trong phạm vi có thể xảy ra. Những âm 
mưu của Devadatta (Dé-Ba-Dat-Da) trông có hơi bị phóng dai và 
chắc chắn rằng chúng đã được ghi lại trong Luật tạng không đúng 
trình tự, nhưng đó là những điều mà chúng ta hoàn toàn có thể 
thấy được từ một người vừa vô cùng tài giỏi, nhưng đồng thời 
cũng rất ghen tị cũng như đầy ắp tham vọng. Và nhẹ nhàng như 
một làn gió mát, lướt qua tất cả những sự kiện đầy kịch tính này 
chính là Đức Phật, kiên nhẫn, mỉm cười và chân thực không thể 
nào nhầm lẫn được. 

Những thông tin cổ xưa và xác thực nhất mà chúng ta có được 
về cuộc đời của Đức Phật, là được tìm thấy trong Tam Tạng Pali, 


nơi mà chúng không theo bất kỳ thứ tự thời gian nào, mà nằm rải 
rác đó đây như những hạt bụi vàng dưới đáy sông cát. Có phần ít 
xác tín hơn nhưng tuy nhiên đôi lúc cũng hữu ích, chính là thông 
tin từ những tác phẩm chú giải bằng Pali, đặc biệt là Dhammapada 
Atthakta (Chú Giải Kinh Pháp Cú) và Jataka Nidanakatha (Duyên 
Khởi Kinh Bổn Sanh). Sau đó, chúng ta có những kinh điển Đại 
thừa, trong đó Đức Phật lich sử dần lu mờ dang sau bức màn của 
những huyền thoại và sự cường điệu khiến Ngài ngày một trở nên 
xa cách. Chúng ta là con người, những con người không hoàn hảo, 
và nếu chúng ta muốn vượt qua trạng thái này thì chúng ta sẽ cần 
một người hướng dẫn cùng một lý tưởng vừa thật con người và 
vừa hoàn hảo. Theo như cách mà Tam Tạng Pali đã khắc họa thì 
Đức Phật chính là người hướng dẫn cùng với lý tưởng như vậy. 
Do đó, câu chuyện về Đức Phật và chúng đệ tử của Ngài, được kể 
trong các nguồn văn bản Pali không chỉ là một câu chuyện chân 
thực và hấp dẫn, mà còn là một câu chuyện mang ý nghĩa tâm linh 
vô cùng quan trọng. 

Có thật nhiều quyển sách viết về cuộc đời Đức Phật đã được 
xuất bán và hai trong số những cuốn sách hay nhất chỉ vừa được 
thực hiện gần đây. Đó là The Historical Buddha (Đức Phật Lịch Sử) 
của H.W. Schumann và The Buddha (Đức Phật) của Michael 
Carrithers. Cả hai quyển sách này đều tài tình tránh được hai cực 
đoan khi một mặt không chứa đựng quá nhiều những chỉ tiết rõ 
ràng là thần thoại và mặt khác cũng không quá nặng nề khi sử 
dụng cách tiếp cận mang tính học thuật khô khan, thuần khoa học 
khiến không thể khơi dậy niềm tin nơi người đọc. Nhưng thật 
không may vì cả hai quyển sách này hiện không có mặt rộng rãi tại 
các hiệu sách trong nước. Tác phẩm trong nước duy nhất viết về 
cuộc đời của Đức Phật mà cũng tránh được những cực đoan trên 
chính là The Life of Gotama The Buddha (Cuộc Đời Đức Phật 
Gotama) do Đại Đức B. Dhammaratana và Senarath Vijayasundara 
chấp bút. Tuy nhiên, vì quyển sách hay này đã không còn được 
xuất bản nữa nên một quyển sách mới với đầy đủ thông tin hơn về 
cuộc đời của Đức Phật là cần thiết. 

The Buddha and His Disciple là quyển sách thứ hai trong bộ ba 
sách giáo khoa, mà về sau sẽ được sử dụng cho khóa học Giới 
Thiệu Phật Pháp của hội Buddha Dhamma Mandala. Tôi hy vọng 
quyển sách này sẽ giúp tăng thêm giá trị cho khóa học trên, vốn 
hiện đang được rất nhiều người dân Singapore đón nhận. Tôi 
muốn cảm ơn Doris Teo và Donna Pang cho tất cả những gi họ đã 


giúp đỡ trong việc biên soạn quyển sách này. Các hinh minh họa 
do Eric Yeo thiết kế đã giúp tập sách trở nên sống động, giống như 
cách anh đã thực hiện với quyển đầu tiên trong loạt ba sách. Lời 
cảm ơn cũng xin gửi đến tất cả những người đã góp phần giúp đỡ 
bằng thật nhiều cách. 


VÙNG ĐẤT CÂY JAMBU 
D 


áu biết rằng Giáo Pháp được dom hoa kết trái từ tuệ giác của 
chính Đức Phật, nhưng cách mà chúng hiển lộ nơi thế gian này, lại 
chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi nền văn hóa ở vùng đất mà Đức 
Phật thị hiện. Vì vậy, hiểu biết ít nhiều về văn hóa nơi đó, chắc 
chắn sẽ giúp ta trong việc thấu hiểu thêm Giáo Pháp của Ngai. 

Ấn Độ là một tiểu lục địa mang hình dáng như một cái nêm 
khổng lồ với biển Ả Rập ở phía Tây, biển Andaman ở phía Đông và 
các đỉnh núi quanh năm tuyết phủ của dãy Himalaya ở phía Bắc. 
Vào thời cổ đại, nó được gọi là vùng đất của những cây Jampu 
(Jambudipa) (Diêm-Phù-Đề). Đức Phật đã dàn sanh va trọn đời 
Ngài sống ở phía Bắc của Trung Ấn, trong khu vực được biết đến 
như là Vùng Đất Trung Tâm (Majjhima Desa). Người ta gọi như 
vậy là bởi vì dân cư sinh sống ở đó tin rằng nơi đây là trung tâm 
của quả đất. Toàn bộ khu vực bao gồm một đồng bằng rộng lớn, 
bằng phẳng và vô cùng màu mỡ, với hai con sông lớn là sông 
Ganges (sông Hằng) và sông Yamuna (Á-Mặc-Nạp) cùng vô số sông 
nhỏ chảy qua. Khí hậu nơi đây một năm trải qua ba mùa - mùa Hè, 
khi nhiệt độ có thể lên tới 40oC; mùa mưa, khi các con sông dâng 
lũ khiến cho việc đi lại trở nên khó khăn; và mùa Đông, khi ban 
ngày thì dé chịu nhưng có thể trở nên rét cóng khi đêm về. Vào 
thời của Đức Phật, nhiều khu vực rộng lớn vùng Bắc Ấn được bao 
phủ bởi rừng rậm và người dân sống tại những ngôi làng giáp 
rừng thường hay bắt gặp sư tů, voi, nai, tê giác và nhiều động vật 
hoang dã khác. ; 

Dân cư của phần phía Bắc Ấn Độ này ít hơn rất nhiều so với 
ngày nay và phần lớn đất đai nơi đây lại màu mỡ phù hợp cho 
trồng trọt, nên ai cũng lương thực dư dả. Ngay đến những hộ nông 
dân nghèo nhất cũng có thể bổ sung vào những bữa ăn, hoặc tạo 
thêm thu nhập cho mình bằng cách săn bắt động vật hoang dã và 
hái lượm đủ loại trái cây từ các khu rừng. 

Ấn Độ thời Đức Phật không phải là một quốc gia thống nhất, 
mà đúng hơn là tập hợp các quốc gia độc lập, thường xuyên cạnh 
tranh với nhau để giành quyền thống lãnh. Trong số các quốc gia 
này, lớn mạnh nhất chính là vương quốc Magadha (Ma-Kiệt-Đà), 
mà trong hầu hết thời gian lúc Phật còn tại thế, được cai trị bởi 


vua Bimbasara (Tần-Bà-Sa-La). Đó là một vi vua anh minh, tài giỏi 
và rất quan tâm đến vẫn đề tôn giáo. Thủ đô của Magadha là 
Rajagaha (Vương Xá, nơi ngự của Nhà Vua), nằm ẩn mình giữa 
trập trùng đồi núi và được bảo vệ bởi những bức tường thành 
bằng đá thật đồ sộ, mà tàn tích của chúng vẫn còn lưu lại cho đến 
ngày nay. Một thời gian ngắn sau khi Đức Phật nhập diệt, 
Magadha đã dời thủ đô từ Rajagaha đến Pataligama, về sau được 
gọi là Pataliputta và hiện nay là Patna (Hoa-Thị). Trong khoảng 
150 năm, vương quốc này đã chiếm lãnh gần hết diện tích Ấn Độ. 
Ngay phía Bắc và tách biệt với Magadha bởi dòng sông Hằng là 
Liên bang Vajjian (Bạt-Kỳ). Liên bang này được tạo thành từ nhiều 
bộ lạc, mà tiêu biểu trong số đó là Licchavi và Videha, đã đoàn kết 
lại nhằm bảo vệ mình khỏi láng giềng hùng mạnh ở phía Nam. Tộc 
Licchavi là bộ tộc quan trọng nhất trong Liên bang và thành phố 
trọng yếu của họ - Vesali (Tó-Sá-Ly), trên thực tế cũng chính là thủ 
đô của Liên bang. 

Dọc theo biên giới phía Tây của Liên bang Vajjian là Malla, một 
bộ lạc nhỏ theo thể chế cộng hòa có lãnh thổ được chia thành hai 
phần, một phần với thủ đô là Kusinara (Câu-Thi-Na) và phần còn 
lại với thủ đô là Pava. 

Hướng Bắc của Malla là hai nước nhỏ với thể chế cộng hòa bán 
độc lập của tộc Sakya (Thích-Ca) và tộc Koliya (Câu-Lợi), cùng thủ 
đô của họ lần lượt là Kapilavatthu (Ca-Tỳ-La-Vệ) và Devadaha (Dé- 
Bà-Đa-Ha). Những bộ lạc này cùng với các bộ lạc lân bang khác, 
không phải được cai trị bởi các vị vua, mà bởi các hội đồng những 
người đại biểu của công dân, điều này không khác mấy với cách tổ 
chức của các thành bang Hy Lạp cổ đại. Các hội đồng này sẽ tụ 
họp lại với nhau thường xuyên và ở đó mọi người đều được tự do 
nói lên suy nghĩ của mình. 

Phía Tây Bắc của Magadha là Kosala (Kiều-Tát-La), một nước 
lớn và hùng mạnh xếp thứ hai thời bấy giờ. Trong phần lớn thời 
gian Đức Phật trụ thế, Kosala được cai trị bởi Vua Pasenadi (Ba- 
Tư-Nặc) từ thủ đô của ông ở Savatthi (Xá-Vệ) và Kosala đã có rất 
nhiều ảnh hưởng đối với tộc Sakya. Phía Đông Nam của Kosala là 
Vamsa, với thủ đô của nó là Kosambi (Kiều-Thượng-Dïi) trên dòng 
sông Yamuna, mà lúc bấy giờ được cai trị bởi Vua Udena (Uu- 
Điền). 

Thế kỷ thứ 5 trước TL đánh dấu một giai đoạn chuyển tiếp. Các 
bộ lạc cộng hòa cũ bị tan rã, dưới tác động bởi sự xâm lược của 
các nước lớn như Kosala và Magadha. Những thành phố ngày càng 


được mở rộng và trở nên phức tạp hơn. Nhiều đoàn người rời bỏ 
làng xã và trang trại của họ để đổ xô về Kosambi, Savatthi, 
Rajagaha cùng các trung tâm đô thị khác. 

Xã hội Ấn Độ khi đó bị chia cắt rất rõ nét bởi chế độ đẳng cấp 
(Catuvana). Giai cấp mà một người được sinh vào sẽ quyết định 
nghề nghiệp họ làm, địa vị của họ trong xã hội, người họ được kết 
hôn, nơi họ sinh sống và những người họ có thể cùng ngồi š ăn, trên 
thực tế là gần như mọi khía cạnh trong cuộc sống họ. Ở đẳng cấp 
cao nhất là các Brahmin (Bà-La-Môn), những giáo sĩ được cha 
truyền con nối của đạo Brahmin, chuyên lo công việc của các nhà 
giáo dục và học giả. Bên dưới họ là Khattiya (Sát-Đế- -Ly), giai cấp 
của các chiến binh. Họ là những người cai trị, giai cấp cầm quyền 
và binh lính. Giai cấp kế tiếp là Vessa (Vệ- Xá), gồm các thương gia, 
nhà buôn và thợ thủ công. Ở dưới cùng của hệ thống đẳng cấp là 
Suda (Thủ-Đà-La), gồm những người làm các công việc như nông 
dân, làm công và tôi tớ. Ngoài ra, còn có một nhóm người bị xem 
như chẳng thuộc vào các đẳng cấp trên đó là Candala (Chiên-Đà- 
La) - những kẻ bị ruồng bỏ. Những người này được coi là ở ngoài 
rìa của xã hội văn minh và mọi sự thứ họ chạm vào đều bị coi là 
uế nhiễm. Họ sống tách mình ở những vùng ngoại ô thật xa các thị 
trấn, xóm làng và buộc phải làm những công việc bị coi là hèn hạ 
như thu gom rác, dọn dẹp xác chết, thuộc da và quét dọn đường 
phố. Chế độ đẳng cấp đúng là đã góp phần giúp cho xã hội khá ổn 
định, nhưng nó lại khiến cho những sự thay đổi và chuyển dịch 
của xã hội gần như không thể xảy ra. Bên cạnh đó, nó cũng mang 
tới rất nhiều tàn bạo và bất công trút xuống những giai cấp thấp 
hơn cũng như giai cấp hạ tiện nằm ngoài rìa xã hội. 

Ban đầu chế độ đẳng cấp chỉ là một thể chế xã hội nhưng dần 
dần được hợp nhất với đạo Brahmin cùng các giáo điều được ban 
hành. Theo đó, hầu hết những kinh điển của Hindu (An-D6-Gido) 
cùng Brahmin Giáo đều chấp nhận chế độ đẳng cấp như là một 
điều đã được sắp đặt bởi Phạm Thiên. 

Việc biên chép đã được biết đến vào thời của Đức Phật, nhưng 
nó không được sử dụng rộng rãi. Nguyên nhân của điều đó, chính 
là Ấn Độ từ lâu đã hoàn thiện các phương pháp giúp việc ghi nhớ 
văn chương và truyền đạt lại nó, với độ chính xác cao đến mức 
khiến cho việc biên chép trở nên không cần thiết. Thực vậy, Kinh 
Veda (Vệ-Đà) - bản Thánh ca của Brahmin giáo đã được sáng tác 
gần cả nghìn năm trước Phật đản sanh, vẫn không được viết 
xuống trong suốt nhiều thế kỷ sau khi Phật nhập Niết Bàn, song 


chúng vẫn được lưu truyền gần như nguyên ven. Các khúc ca, 
truyền thuyết, lịch sử, thánh điển cùng với lượng lớn các tác phẩm 
văn chương khác, mà đã phần nào tạo nên nét văn hóa của thời 
bấy giờ, đều từng được bảo tồn bằng phương pháp truyền miệng. 
Tôn giáo thịnh hành ở Ấn Độ thời Đức Phật là Brahmin Giáo, 
chứ không phải Ấn Giáo như thường được đề cập. Ấn Độ Giáo là 
một sự trộn lẫn những tư tưởng của Brahmin Giáo, Phật Giáo cùng 
các tín ngưỡng dân gian khác và chi được phát triển nhiều thé ky 
sau thời Đức Phật. Đạo Brahmin tin vào một đấng sáng tạo tối cao 
được gọi là Brahma (Phạm-Thiên) và nhiều vị Thần nhó hơn như 
Thần lửa Aggi, Thần sét tối cao Indra, Vua địa ngục Yama, Thần 
mặt trời Suriya,... Những vị Thần này sẽ ban phước khi được dâng 
các tế lễ (yaga), là những vật phẩm được ném vào lửa trong các 
buổi lễ với niềm tin rằng, chúng sẽ theo khói mà bay lên trời và 
đến nơi các vị Thần. Người dân bình thường có thể chỉ hiến tế 
những phẩm vật đơn sơ như ngũ cốc hoặc bơ sữa, nhưng với 
những người giàu có và hoàng tộc, họ sẽ hiến tế một lượng lớn các 
loài động vật, mà thường là bò và thậm chí đôi khi họ còn hiến tế 
cả con người. Sự tế lễ là việc vô cùng phức tạp và người dâng lễ 
tin rằng họ sẽ chỉ nhận được phước lành được ban phát từ các vị 
thần, khi các nghỉ lễ được thực hiện một cách hoàn toàn chính xác. 
Chỉ những Brahmin và các Thầy tế tự được truyền thừa mới biết 
chính xác cách để thực hiện nghi thức hiến tế, một kiến thức mà 
họ bảo vệ hết sức cẩn trọng, và họ thường đòi hỏi một khoản trả 
công hậu hĩ cho mỗi buổi lễ. Hệ quả là các Brahmin thường bị xem 
là những người tham lam và hám lợi. Bên cạnh đó, một lễ nghi 
quan trọng khác trong Brahmin Giáo là nghỉ thức tắm rửa. Người 
ta tin rằng nếu một người làm điều ác, thì những điều ác đó có thể 
được rửa sạch hay cuốn trôi đi, bằng cách tắm gội tại một trong số 
những dòng sông thiêng, mà nổi tiếng nhất chính là sông Ganges. 
Vào thời của Đức Phật, sự bất mãn với giáo lý Brahmin đã lan 
rộng và nhiều người, trong đó có cả những trí thức Bà La Môn dần 
chuyển sang quan tâm đến những tư tưởng tôn giáo mới. Song 
song với Brahmin Giáo, một truyền thống vốn đã có mặt từ lâu đời 
hơn, chính là truyền thống của các bậc thầy khổ hạnh không chính 
thống (samana), đã bắt đầu thu hút được nhiều sự quan tâm. Nổi 
tiếng nhất trong số những hành giả khổ hạnh này là Nataputta 
(Nhã-Đề-Tử), người được các đệ tử của mình tôn xưng với danh 
hiệu Mahavira Jain (bậc Đại Anh Hùng). Môn đồ của ông được 
biết đến như Những Người Không Còn Sự Ràng Buộc (Nigantha) 


(Ni-Kiền-TỬ) và tón giáo mà ông sáng lập được gọi là Jaina Giáo 
(Kỳ-Na giáo). Nataputta sống cùng thời và lớn tuổi hơn Đức Phật 
và lúc Đức Phật bắt đầu truyền đạo thì đồ chúng của Nataputta đã 
rất đông rồi. Một nhóm hành giả khổ hạnh quan trọng khác là 
Ajivika (A-Cát Duy-Ca/Phái Tà Mệnh), được chủ trương bởi 
Makkhali Gossala. Đạo sĩ Ajivika lõa thể đi lại khắp nơi và rao 
giảng tư tưởng rằng, việc nỗ lực kiềm chế cái ác để trở nên tốt 
đẹp là vô ích, bởi vì tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ tìm thấy sự 
cứu rỗi thông qua quá trình luân hồi tái sinh, giống như một quả 
bóng được bện chặt từ một sợi dây cuối cùng đều sẽ được tháo ra 
hết sau khi lăn dài trên mặt đất. Nhóm Ajivika có rất nhiều tín đồ 
và người Ung hộ vô cùng thế lực, nhưng Đức Phật phê phán họ là 
những hành giả khổ hạnh tệ hại nhất. Một số những đạo sĩ nổi 
tiếng khác lúc bấy giờ là đạo sĩ bện tóc Ajita, Purana Kassapa, 
Pakudha Kaccayana và Sanjaya Belatthiputta. Tất cả các tôn giáo 
mà họ khởi xướng, chi kéo dai được vai thé kỷ và sau đó đều dần 
biến mất. 


DONG TÓC SAKYA 
D 


òng sóng Hằng chảy qua một đồng bằng rộng lớn, với ràng đồi 
Mahabharat làm biên giới ở phía Bắc, vượt khỏi chúng là đến dãy 
Himalaya (Hy-Mã-Lạp-Sơn). Ngay nơi tiếp giáp giữa vùng đồng 
bằng đó với những ngọn đồi chính, là quê hương của tộc người 
Sakya (Thích-Ca), dòng dõi mà Đức Thế Tôn đã chọn để hạ sanh 
vào. Người Sakya thuộc về giai cấp của những chiến binh 
(khattiya) và vốn nổi tiếng bởi tính nóng nảy cùng sự kiêu hãnh. 
So với các thành bang khác thì người Sakya khá là đơn giản. Họ 
như nằm ngoài rìa của nền văn minh đang phát triển nhanh chóng 
ở miền bắc An Độ thời bấy giờ. Không có những thành thị như các 
vương quốc hùng mạnh, tộc Sakya chỉ có những thị trấn lớn cùng 
các làng mạc mà trong đó, những nơi trọng điểm là thủ đô 
Kapilavatthu, Catuma, Komadussa và Silavati. 

Như bao dân tộc khác, người Sakya cũng có cho riêng mình 
những truyền thuyết về sự khởi thủy của dòng tộc, một sàn phẩm 
của sự hòa trộn giữa sự thật và trí tưởng tượng, nhằm làm nổi bật 
sự uy dũng và cao quý của họ. Ngược dòng lịch sử để truy tìm 
nguồn gốc của mình, người Sakya quay về đến tận thời đại của vị 
Vua Okkaka huyền thoại. Theo truyền thuyết, Okkaka có năm 
hoàng hậu cùng rất nhiều người con nhưng chi có các con của 
hoàng hậu cả Bhatta là được phép thừa kế ngai vàng. Đó chính là 
bốn vị hoàng tử Okkamukha, Karakanda, Hatthinika và Sinipura. 
Khi người hoàng hậu cả qua đời, Okkaka kết hôn với một người 
phụ nữ rất trẻ và sắc phong cô ta làm hoàng hậu chính, mà bó qua 
những người vợ khác của mình. Việc đó đã dấy lên thật nhiều 
ghen ti nơi các bà vợ kia.1 Khi người hoàng hậu mới này hạ sinh 
một bé trai, Vua Okkaka rất vui mừng và hứa sẽ ban cho cô bất cứ 
điều gì cô muốn. Ngay lập tức cô trả lời, “Thiếp muốn con thiếp 
được thừa kế ngai vàng.” Nhà vua biết rằng không thể thực hiện 
điều này vì bốn người con trai kia của ông đã được thừa kế ngai 
vàng một cách hợp pháp, nhưng hoàng hậu lại nhất định buộc vua 
phải giữ lời hứa của mình. Không thể nuốt lời, nhà vua đành phải 
phong cho người con trai vừa chào đời là Jantu làm thái tử đồng 
thời trục xuất bốn người con trai kia của mình khỏi vương quốc. 
Vô cùng bất bình trước quyết định của vua, các chị của bốn vi 


hoàng tử đã tự nguyện cùng bi luu dày với các em như một cách 
chống đối lại cha mình. Các hoàng tử và công chúa lang thang vào 
rừng tìm kiếm một nơi thích hợp để trú ngụ. Đoàn người đi mãi, 
cuối cùng họ bắt gặp am thất của vị ẩn sĩ Kapila, và vị ẩn sĩ này đã 
ân cần đón tiếp và mời họ trú lại gần đó. Thế là bốn hoàng tử cùng 
các chị mình đã quyết định ở lại và đặt tên cho vùng đất nhỏ đó là 
Kapilavatthu, để tỏ lòng trân trọng đối với vị hiền nhân. Cũng có 
một số ngôi làng biệt lập nằm rải rác không xa chỗ họ, nhưng vì 
các hoàng tử trẻ quá kiêu hãnh và không bao giờ kết hôn với người 
ngoại tộc, nên họ đã quyết định tôn chị cả Piya làm mẹ và sau đó 
kết hôn với những người chị khác. Đó là một điều khiến cho tộc 
Sakya ở các thế kỷ sau thường bị đem ra châm chọc. Về sau, công 
chúa Piya kết hôn với Rama, vua của Benares, và con cái của họ thì 
trở thành tổ tiên của tộc Koliya. Những người bà con của dòng họ 
Sakya ở phía Đông. Câu chuyện này cùng với một số các câu 
chuyện khác có liên quan đến lịch sử của bộ tộc có lẽ đều đã được 
dạy cho thái tử Siddhartha từ lúc Ngài còn trễ. 

Người Sakya có một hội đồng (sabha) được xây dựng từ những 
chiến binh của bộ tộc - những người được tôn trọng bởi sức mạnh 
quân sự hay sự khôn ngoan của họ. Hội đồng này thường xuyên 
hội họp tại hội trường (sala) của thủ đô Kapilavatthu, để thảo luận 
về tình hình của quốc gia.2 Bên cạnh đó, hội đồng cũng sẽ dàn xếp 
các vụ tranh chấp và làm công việc của một tòa án. Một người nếu 
đã chứng minh được bản thân mình trong trận mạc, lại là người sở 
hữu nhiều đất đai, gia súc cũng như nổi tiếng với sự khôn ngoan, 
tài trí cùng các kỹ năng hòa giải, sẽ được bầu làm vị thống lãnh 
của hội đồng và giữ nhiệm vụ như là vua của tộc Sakya. 

Suddhodana với cái tên mang ý nghĩa là “Tịnh Phạn” (Cơm 
Thuần Tịnh) hội tụ đầy đủ những yếu tố trên và đã cai trị tộc 
Sakya trong suốt nhiều năm như hầu hết các vị tổ tiên của ông 
trước đây đã từng. Ông cùng bốn người anh em khác: Dhotodana, 
Sakkodana, Sukkodana và Amitodana là con trai của Sihanu và bà 
Kaccana. Người Sakya vốn duy trì sự nội giao, hôn nhân giữa các 
anh chị em trong dòng họ cùng với chế độ đa thê. Thế nên Vua 
Suddhodana đã kết hôn với hai chị em ruột - Maha Maya và Maha 
Pajapati Gotami mà cả hai đều là những người em họ gần với ông. 
Kiểu sắp xếp này rất được khuyến khích bởi vì người Sakya rất 
kiêu hãnh, nên họ cảm thấy không tương xứng với phẩm giá của 
họ khi kết hôn với những người ngoại tộc, và cũng để gìn giữ gia 
sản tránh không bị lọt ra ngoài. 


Đức Phật tuy không gắn bó với bó tộc của mình nhưng Ngài 
luôn dành một sự quan tâm trìu mến đến họ. Một lần nọ, có thanh 
niên Brahmin tên là Ambattha (A-Ma-Trú) đã ở trước mặt Đức Phật 
và lăng mạ dòng họ Sakya. Khi Đức Phật hỏi điều gì mà khiến cho 
anh ta tức giận người Sakya đến như vậy thì anh ta nói: 


"Một thời ta đi đến Kapilavatthu (Ca-Tỳ-La-Vệ) vì có việc 
phải làm cho thầy ta là Brahmin Pokkharasadi, và ta đến 
tại hội trường của dòng họ Sakya. Lúc bấy giờ một số 
đông dòng họ Sakya và thanh niên Sakya đang ngôi trên 
ghế cao tại hội trường. Chúng cười với nhau, dùng ngón 
tay thọt nhau và ta chắc chắn là chúng đang chế nhạo ta. 
Khi đó thậm chí không có một ai mời ta ngồi cả. Như vậy 
thật không phải lẽ, thật không đúng pháp, khi chúng 
không tôn trọng các Brahmin.” 


Đức Phật đã bảo vệ cho người Sakya bằng cách giải thích rằng: 


"Nhưng này Ambattha, ngay cả chim cun cút, con chim bé 
nhỏ đó cũng có thể tự hót thỏa thích trong tổ của nó. 
Kapilavatthu là nhà của tộc Sakya. Họ không đáng bị chỉ 
trích chỉ vì một việc nhỏ như vậy.” 


Nhiều thành viên trong dòng dõi của Đức Phật cùng những 
người Sakya khác, đã trở nên nổi bật trong Tăng đoàn, và có khả 
năng là Đức Phật đã ưu ái họ ở một số mặt, cố nhiên không phải là 
những mặt liên quan đến sự phát triển tâm thức. Ngài để cho mẹ 
nuôi là bà Maha Pajapati Gotami (Ma-Ha-Ba-Xà-Ba-Đề-Cồ-Đàm) 
đứng đầu Ni đoàn và trong số chín người thị giả của Phật trong 
suốt thời gian Ngài tại thế thì tôn giả Ananda là anh em họ với 
Ngài và hai người khác - Nagasamala và Meghiya cũng là những 
người Sakya. 

Sau ròng rã gần bảy năm không nghe tin tức gì về con trai 
mình, Vua Suddhodana được báo rằng Phật hiện đang lưu trú ở 
Rajagaha (Vương-Xá), và tuyên bố rằng mình đã chứng được đạo 
lớn. Lòng tràn ngập niềm vui khi biết rằng con trai vẫn còn sống, 
Vua Suddhodana ngay lập tức đã gửi đi một sứ giả để thỉnh Phật 
trở về quê nhà. Nhưng khi người sứ giả đó gặp được Đức Phật ở 
Veluvana Vihara (Tịnh-Xá-Trúc-Lâm) gần Rajagaha, thì đã quá say 
mê nghe Pháp đến mức ông quyết định xuất gia trở thành một tu sĩ 
ngay tại đó, và hoàn toàn quên mất nhiệm vụ phải truyền lời mời 


của Vua Suddhodana đến cho Phật. Nhiều sứ giả khác đã được lần 
lượt gửi đi nhưng điều tương tự đều xảy đến với họ. Cuối cùng, 
quá bực tức và thất vọng với những người trước, Vua Suddhodana 
ra lệnh cho Kaludayi làm người truyền tin và căn dặn rằng, người 
này chỉ được phép xuất gia sau khi đã truyền thông điệp đến cho 
Đức Phật. Vì thế mà Đức Phật cũng đã biết lòng mong muốn được 
gap lại mình của vua cha. Không lâu sau đó, Ngài khởi hành hướng 
về thủ đô Kapilavatthu, cùng với một đại chúng rất đông các vị 
xuất sĩ. Khi đoàn người về gần đến nơi, họ đã dừng chân nghỉ lại 
qua đêm trong một công viên ở ngoại thành cho đến sáng sớm hôm 
sau thì tuần tự vào thành để khất thực. Mãi đến lúc đó, Vua 
Suddhodana mới hay rằng Đức Phật đã về tới, và ông sửng sốt khi 
biết con trai mình thà chọn ngủ dưới gốc cây hơn là chăn ấm nệm 
êm bên trong cung điện, và thà khất thực trên các con phố hơn là 
thỏa thích ăn uống bên các bàn tiệc linh đình. "Con đang làm mất 
đi sự tôn nghiêm của dòng dõi mình”, vua Suddhodana khiển trách, 
gần như không thể kiềm chế cơn giận của mình. Đức Phật từ tốn 
trả lời rằng: "Đại vương Suddhodana, ta đã chứng đạo và bước 
chân vào gia đình của chư Phật, và phẩm giá của dòng họ này 
không lệ thuộc vào những trang sức phù phiếm bên ngoài mà là ở 
tuệ giác và lòng từ bi.” Đức Phật dành nhiều thời gian giảng dạy ở 
Kapilavatthu cùng các thị trấn lân cận, và kết quả là nhiều thanh 
niên trong tộc Sakya đã phát tâm xuất gia, trong khi những người 
khác thì trở thành những tín đồ nhiệt thành trong Giáo Pháp của 
Phật trong khi vẫn sống đời sống của người tại gia. Lúc đầu Vua 
Suddhodana có phần chống đối, nhưng dần dần ông cũng chịu mở 
lòng lắng nghe những lời con trai mình nói, và sau đó ông đã 
chứng được thánh quả Nhất Lai. 

Tính thị tộc cùng lòng kiêu hãnh của người Sakya cuối cùng đã 
dẫn họ đến sự sụp đổ. Mặc dù người Sakya được tự do trong việc 
điều hành đất nước của mình, nhưng ở một mức độ nhất định họ 
vẫn bị kiểm soát bởi người hàng xóm đầy quyền lực ở phía Tây - 
Kosala. Vào thời đức Phật, Kosala có tiếng nói rất quan trọng đối 
với công việc của người Sakya, rằng thậm chí có lần Phật đã mô tả 
quê hương Ngai như là một phần của vương quốc Kosala. "Hiện tai 
người Sakya là chư hầu của Vua Kosala. Họ kính cẩn phục vụ, 
đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay và đối xử với ông rất lễ độ.”4 Lòng coi 
trọng sự tự do cá nhân và tính độc lập của Đức Phật có thể đã chịu 
ảnh hưởng bởi sự giáo dục của người Sakya, và không có gì nghỉ 
ngờ khi Ngài đã dành rất nhiều cảm thông đối với các nước cộng 


hòa nhỏ, khi thấy họ phải tranh đấu hòng bảo vệ nền độc lập, 
trước sự bành trướng của chế độ quân chủ độc tài vào thời điểm 
đó. Khi Phật nghe tin Vua Ajatasattu (A-Xà-Thế) đang chuẩn bị xâm 
chiếm nước Cộng hòa Vajjian, Ngài hỏi tôn giả Ananda: 


“Thầy có nghe dân Vajji thường hay tụ họp và tụ họp 
đông đảo với nhau; rằng họ tụ họp trong sự hòa hợp, làm 
việc trong sự hòa hợp và ban hành những quy định trong 
sự hòa hợp; rằng họ tuân thủ các quyết định phù hợp với 
truyền thống của dân Vajji mà họ đã ban hành; rằng họ 
tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng 
lão Vajji và nghe theo lời dạy của những vị này; rằng họ 
không có bắt cóc và cưỡng ép vợ hay con gái của người 
khác phải sống với mình; rằng họ tôn sùng, kính trọng, 
danh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajji ở tỉnh thành và 
ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã cúng từ 
trước; và sau cùng họ bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp 
các bậc Thánh khiến những vị chưa đến sẽ đến trong xứ, 
và những vị đã đến được sống an lạc không?” 


Khi tôn giả Ananda xác thực rằng người Vajjia thực sự đã gìn 
giữ tất cả những điều trên thì Đức Phật tuyên bố rằng: 


“Chừng nào các pháp trên vẫn còn được duy trì giữa họ, 
thời dân tộc Vajji sẽ được cường thịnh, không bị suy 
giam.”5 


Vua Pasenadi của nước Kosala dường như muốn mở rộng tam 
ảnh hưởng của mình đối với tộc Sakya, nên trong một lần ông đã 
yêu cầu chọn ra một người nữ quyền quý trong dòng họ Sakya để 
làm vợ cho con trai mình. Tuy rằng lúc bấy giờ không người Sakya 
nào muốn con gái của mình phải kết hôn với người ngoại tộc, 
nhưng đồng thời họ cũng không thể lờ đi trước ý muốn của nước 
láng giềng hùng mạnh được. Mahanama (Ma-Ha-Nam), một trong 
những người anh em họ của Phật khi đó đã nghĩ ra một đối sách. 
Ông nhận nuôi một cô con gái tên là Vasabhakhattiya, người mà 
vốn là con của một nữ nô lệ. Sau đó ông đề nghị cho cô gái này 
mạo danh là một nữ quý tộc của dòng họ Sakya và mang gà cho 
con trai của Vua Pasenadi. Mưu mẹo cuối cùng đã thành công, 
Vasabhakhattiya được đưa đến Kosala, kết hôn và được chấp nhận 
vào hoàng tộc Kosala. Không lâu sau, cô hạ sinh cho vua một người 


cháu trai tên là Vidudabha, người mà sau dó được phong làm thái 
tử. Khi Vidudabha lớn lên, ông muốn đi về Kapilavatthu để thăm 
viếng những người thuộc dòng họ Sakya mà ông tin là quyến thuộc 
của mình, nhưng mẹ ông đã ra sức thuyết phục ông đừng đi, vì 
biết rằng người Sakya sẽ đón tiếp ông với sự khinh miệt. Cuối 
cùng Vidudabha cũng nhất quyết về quê, và ở đó ông vô cùng 
hoang mang trước sự tiếp đón lạnh nhạt mà ông nhận được. Ngay 
lập tức ông rời khỏi nơi đó, vì không muốn phải nhận thêm bất kỳ 
sự thiếu tôn trọng nào nữa. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi 
Kapilavatthu, một người hầu của ông vì bô quên kiếm nên đã quay 
lại lấy. Khi người đó trở lại hội trường, anh trông thấy một nữ tỳ 
đang dùng sữa mà tẩy rửa chiếc ghế Vidudabha đã ngồi - một nghi 
thức thường dùng để thanh tẩy những vật đã bị ô uế. Vô cùng thắc 
mắc, người lính đó tiến tới và hỏi lý do vì sao người tỳ nữ lại làm 
như vậy, thì được cô trả lời rằng: “vì con của một nô lệ đã ngồi lên 
nó.” Anh không hiểu ý người nữ tỳ là gì nên đã hỏi lại và được cô 
kể cho nghe toàn bộ câu chuyện. Khi Vidudabha nghe được về sự 
thật rằng mẹ của mình không phải là một quý tộc mà là một nô lệ 
thấp kém, ông cảm thấy vô cùng nhục nhã và trong cơn thịnh nộ 
ông đã thề rằng một ngày nào đó sẽ trừng phạt người Sakya cùng 
với sự lừa dối của họ: 


“Hãy cứ để chúng đổ sữa trên ghế ta ngồi để rửa nó đi. 
Khi ta lên ngôi, ta thề sẽ rửa chỗ ngồi bằng máu trong tim 
chúng.” 


Vào đoạn cuối cuộc đời Đức Phật, Vidudabha đã thật sự nối 
ngôi làm vua và nhiều lần mang quân tiến đánh Kapilavatthu. 
Nhưng mỗi lần như vậy, Đức Phật đều thuyết phục khiến ông đổi 
ý mà lui quân. Tuy thế, cuối cùng Kapilavatthu và các thành thị 
của tộc Sakya khác cũng bị tấn công, và Vidudabha đã trả được 
mối thù của mình bằng việc thẳm sát rất nhiều người trong tộc 
Sakya. Sau cuộc chiến, ông hành quân về lại Kosala mang theo vô 
số chiến lợi phẩm. Trên đường trở về, quân đội cắm trại qua đêm 
bên cạnh bờ sông và một trận mưa lớn trên thượng nguồn trong 
đêm đó, đã gây nên trận lũ khủng khiếp, nhấn chìm Vidudabha 
cùng hầu hết đội quân của ông. Về phần những người Sakya may 
mắn sống sót sau vụ thẩm sát khủng khiếp ấy, họ đã nỗ lực xây 
dựng lại một vài thị trấn nhỏ và cố gắng sống tiếp, nhưng bởi 
lượng người mỗi ngày một suy giảm, và sự độc lập đã bị tước mất, 


họ dần tàn lui và chi còn được ghi nhớ đến hôm nay chính nhờ 
vào một thành viên trong dòng tộc, Đức Phật. 


ĐỨC PHẬT - NGƯỜI LÀ AI? 
D 


ức Phat rất phi thường, nơi Ngài luôn ngời sáng, sự từ bi cùng 
tuệ giác không tỳ vết, chỉ cần một lần được tiếp xúc với Ngài, cũng 
đủ khiến cho cả cuộc sống của người đó thay đổi. Ngay cả khi 
Phật còn tại thế thì đã có vô số những huyền thoại xoay quanh 
Ngài, nói gì đến nhiều thế kỷ sau khi Ngài nhập Niết Bàn. Đôi lúc 
các câu chuyện mầu nhiệm cùng sự thần thoại hóa đó, đã phần 
nào che khuất đi những nét giản dị và rất con người của Đức Phật. 
Dần dần, người ta xem Phật như một đấng thượng đế toàn năng. 
Thực ra, Đức Phật là một con người, cố nhiên không phải là một 
“con người đơn thuần” như đôi lúc được nói đến, mà là thuộc một 
nhóm người rất đỗi đặc biệt và thường được ca tụng là những con 
người toàn hảo (mahapurisa) (bậc đại nhân). Những vĩ nhân đó 
được sinh ra cũng giống như bao nhiêu người khác và sự thật thì 
thể chất của họ vẫn luôn khá là bình thường. Nhưng bằng những 
nỗ lực riêng, họ thành tựu mọi tiềm năng của con người và nội 
tâm thanh tịnh bên cạnh sự hiểu biết của họ, phát triển đến mức 
độ hoàn toàn vượt xa những con người bình thường khác. Một vị 
Phật - bậc đại nhân thậm chí còn vượt lên trên cả thượng đế, bởi 
vì nơi vị đó đã không còn ganh ti, tức giận và sự thiên vi, là những 
phẩm chất mà chúng ta được biết rằng thượng đế vẫn còn. 

Vậy thì Đức Phật trông như thế nào? Được diện kiến Ngài thì 
sẽ ra sao? Đức Phật cao khoảng 6 feet (1 mét 8), với mái tóc đen 
tuyền cùng nước da nâu vàng. Ngài để râu tóc dài lúc còn sống đời 
sống thế tục, và cạo bó chúng khi bắt đầu xuất gia như tất cả các 
nhà Sư khác.1 Tất cả các nguồn sử liệu đều đồng ý rằng, dung mạo 
Đức Phật rất đẹp. Brahmin Sonadanda (Chủng Đức) từng mô tả 
Ngài “đẹp trai, khả ái cùng màu da thù thắng khiến người nhìn 
hoan hy. Với vóc dáng và nét nghiêm trang của chư thiên, chẳng có 
gi nơi Ngài mà không thu hút ca.”2 Còn Vacchagotta thì nói về Đức 
Phật như sau: 


“Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, các căn của Tôn giả 
Gotama thật trong sáng, màu da rạng rỡ thật thanh tịnh, 
ví như quả táo vàng vào mùa thu thật thanh tịnh và chói 
sáng, ví như trái cây tala chín vừa rời khỏi cành, thanh 


tịnh và chói sáng, ví như một món đồ trang sức bằng vàng 
đỏ, được người thợ vàng thiện xảo luyện trong lò, khéo 
gò và đặt trên tấm vải vàng, được chiếu sáng, chói soi, 
ruc rỡ; cũng vậy, các căn của Tôn giả Gotama thật trong 
sáng, màu da rạng rỡ thật thanh tịnh.” 


Nhưng khi về già, thân thể Ngài cũng không thoát khỏi sự vô 
thường, như tất cả những Pháp do nhân duyên sanh khác. Tôn giả 
Ananda đã mô tả Đức Phật lúc tuổi già như thế này: 


“Thật kỳ lạ thay, bạch Thế Tôn! Không biết bằng cách nào 
mà màu da Thế Tôn nay không còn thanh tịnh, trong sáng, 
tay chân rã rời, nhăn nheo, thân còm về phía trước và sự 
đổi khác nơi các căn, mắt, tai, mũi, lưỡi và thân.”4 


Vào năm cuối cùng trước khi nhập đại bát Niết Bàn, Đức Phật 
đã nói: 


“Ta nay đã gia, môi mệt! Này các thầy, ta đã thành bậc 
trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến tám mươi 
tuổi. Này Ananda, như cỗ xe đã già mòn, sở dí còn chạy 
được là nhờ dây thắng chàng chịt, cũng vậy thân Như Lai 
được duy trì sự sống nhờ vào các lớp băng quấn giữ lai.”s 


Tuy nhiên, từ buổi đầu, quần chúng bị thu hút bởi những hảo 
tướng của Đức Phật, cũng nhiều như việc họ trân quý tính cách 
thân thiện cùng với Giáo Pháp của Ngài. Chỉ cần Ngài có mặt thôi, 
đã có thể mang đến ảnh hưởng rõ rệt đến mọi người xung quanh. 
Có lần tôn giả Sariputta gặp gia chủ Nakulapita và nhận thấy sự 
yên bình toát ra nơi vị ấy nên Thầy ấy hỏi vị gia chủ rằng: “Này 
gia chủ, các căn của ông thật định tĩnh; còn nét mặt thì rạng ngời 
và thanh tịnh. Phải chăng hôm nay gia chủ được đối diện với Thế 
Tôn và nghe pháp thoại từ Ngài?” Nakulapita trả lời “Làm sao 
không thể như vậy được, thưa Tôn giả? Hôm nay, con được rưới 
với nước bất tử [...].”6 

Đức Phật là một bậc thầy về diễn thuyết trước công chúng. 
Bằng giọng nói trầm ấm, diện mạo khả ái và phong thái uy nghỉ, 
đĩnh đạc cùng với sự lôi cuốn của những lời Pháp, Đức Phật đã 
hoàn toàn nhiếp phục hội chúng của mình. Thanh niên Uttara đã 
mô tả những gì anh ta chứng kiến trong một buổi tụ họp, nơi Đức 
Phật đang thuyết pháp như sau: 


“Khi thuyết pháp cho hội chúng trong một công viên, Ngài 
không tán dương hội chúng ấy, không chỉ trích hội chúng 
ấy, trái lại với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Tiếng nói thoát ra từ 
miệng Tôn giả Gotama có tám đức tánh: lưu loát, dễ hiểu, 
dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và 
vang động. Khi Tôn giả Gotama giải thích cho hội chúng 
với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi hội 
chúng. Hội chúng sau khi được Tôn giả Gotama khai thị, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho thích thú, làm cho 
hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi vẫn quay nhìn lại 
mà không muốn rời bó.” 


Vua Pasenadi đã từng bày tỏ sự kinh ngạc của mình về mức độ 
yên lặng và chú tâm tuyệt đối của hội chúng khi họ đang lắng nghe 
đức Thế Tôn thuyết Pháp. 


"Con là một vị vua đã làm lễ quán đảnh, có thể hành 
quyết những ai đáng bị hành quyết, gia phạt những ai 
đáng bị gia phạt, trục xuất những ai đáng bị trục xuất. 
Nhưng khi con ngồi xử kiện, có người đôi khi vẫn nói 
ngắt lời của cả con. Và con còn không có dịp để nói: “Này 
quý vị, chớ có ngắt lời nói của ta, khi ta đang ngồi xử 
kiện. Quý vị hãy chờ cho đến khi ta nói xong.” Còn ở đây, 
trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm 
người, con thấy các Tỳ Khưu trong ấy thậm chí không có 
một tiếng nhảy mũi hay tiếng ho khởi lên. Thuở xưa, 
trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm 
người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. Một vị đồng Phạm 
hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói: “Tôn giả hãy im lặng, 
Tôn giả chớ có làm ồn. Thế Tôn, bậc Đạo Sư của chúng ta 
đang thuyết pháp.” Khi trông thấy điều đó, con khởi lên ý 
nghĩ như sau: “Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! Thính 
chúng này thật khéo được huấn luyện không bằng gậy 
sộc và đao kiém.”s 


Mặc dù Đức Phật không bao giờ làm gì khiến cho mọi người 
không thích Ngài, nhưng vẫn có người đôi lúc bởi đố ky, hoặc vì 
họ không đồng ý với Giáo Pháp của Ngài dạy, và đôi lúc vì Phật đã 
thiêu rụi đức tin của họ bằng ánh sáng lạnh lùng của lẽ phải. Một 


lần, khi Ngài ở tai Kapilavatthu, có Dandapani (Chấp-Trượng) 
thuộc dòng họ Sakya hỏi Phật giảng thuyết về điều gì, va sau khi 
được Đức Phật trả lời, Dandapani tó ý không mấy ấn tượng, “lắc 
đầu, liếm lưỡi, với trán nổi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi đi.”9 
Đức Phật đã không đuổi theo để cố gắng thuyết phục ông ta, về 
tính chân thật của Giáo Pháp mà Ngai đã giẳng thuyết. Đức Phat 
luôn phan ứng lai mọi sự chi trích một cách bình tĩnh, giải thích rõ 
ràng nguyên do, và sẽ đính chính lại những hiểu lầm đã đưa đến 
những lời chi trích đó khi cần thiết. Ngài luôn định tĩnh, mỉm cười 
và từ tốn khi đối mặt với những lời chỉ trích, và Ngài khuyến 
khích chúng đệ tử của mình cũng như vậy. 


“Nếu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay hủy báng 
Tăng, các thầy chớ có vì vậy sanh lòng căm phẫn, tức tối, 
tâm sanh phiền muộn. Vì nếu các thầy như vậy thời các 
thầy sẽ bị ngăn trở, và các thầy liệu còn có thể biết được 
lời nói của những ké ấy là đúng hay sai lạc chăng?” 


“Bạch Thế Tôn, không thể được.” 


“Thế nên khi có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp hay 
hủy báng Tăng, các thầy đơn giản chi cần nói rõ những 
điểm không đúng sự thật bằng cách nói: “Điểm này không 
đúng sự thật; điểm này không chính xác; việc này không 
có giữa chúng tôi; việc này không xảy ra giữa chúng 


A: 3% 


tÕI. 10 


Đôi khi Đức Phật không bị chỉ trích mà là bị lăng mạ bằng 
những lời thô lỗ, khó nghe. Những lúc như vậy, Ngài thường im 
lặng một cách cao quý. 

Đức Phật thường được xem là một người cao quý, nhân hậu và 
quả thật là như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Ngài sẽ 
không lên tiếng chê trách những việc Ngài thấy là cần thiết. Ngài 
đã nhiều lần chê trách một số nhóm ngoại đạo khổ hạnh đương 
thời và tin rằng giáo lý sai lầm của họ khiến mọi người lạc lối. Về 
những đạo sĩ Jain, Ngài nói: 


“Đạo sĩ Jain là những người không có lòng tin, ác giới, 
không có xấu hổ và không có sợ hãi. Chúng không làm 
bạn với các bậc Chân nhân và thường khen mình chê 
người. Các đạo sĩ Jain chấp thủ vào của cải mà không 


chịu từ bỏ. Họ gian xảo với tâm tư chứa đầy ác dục và tà 
kiến.”1 


Những trường hợp vì hiểu sai Giáo Pháp, các Thầy Tỳ Khưu 
đem dạy lại những điều sai lệch, Đức Phật sẽ khiển trách họ mà 
nói: “Này kể ngu si kia, sao Ông lại hiểu pháp Ta thuyết giảng như 
vay?”12 Nhưng những lời khiển trách của Ngài chưa bao giờ để 
làm tổn thương mà là để thúc đẩy mọi người nỗ lực nhiều hơn và 
xem xét lại hành động hay niềm tin của mình. 

Công việc thường ngày của Đức Phật rất nhiều. Mỗi đêm, Ngài 
chỉ nghỉ một giờ đồng hồ và sau đó là thiền định cho đến sáng, 
Ngài thường quán từ bi trong khoảng thời gian này. Binh minh lên 
sẽ là lúc Ngài bắt đầu thể dục bằng cách rảo bộ và sau đó là tiếp 
chuyện với những người đến thăm viếng. Ngay trước buổi trưa, 
Đức Phật đắp y và mang theo bát, đi vào xóm làng hay thôn ấp gần 
đó để khất thực. Ngài tuần tự đến trước từng nhà trong sự im lặng 
và từ tốn đưa bát ra nhận lấy bất kỳ thức ăn gì mà mọi người dâng 
cúng với tất cả lòng trân quý. Đến khi đã nhận đủ vật thực, Đức 
Phật sẽ trở lại trú xứ hoặc đi tới khoảng rừng gần đó mà ngồi 
xuống thọ thực. Đức Phật quen với việc chỉ ăn mỗi ngày một lần. 
Khi tiếng tăm Ngài vang khắp gần xa, người ta thường thỉnh Ngài 
đến nhà của họ dùng bữa; và vì là một vị khách danh dự, nên gia 
chủ thường sẽ dâng lên Ngài những thức ăn tốt nhất họ có. Đây là 
việc mà những vị tu khổ hạnh khác thường hay lấy làm cớ để chi 
trích ngài. Trong những dịp như vậy, Đức Phật sẽ rửa tay và bát 
của mình sau khi dùng bữa xong rồi nói một bài Pháp ngắn cho gia 
chủ. Ngay sau bữa ăn, Ngài thường nằm xuống nghỉ ngơi hoặc đôi 
khi ngủ một giấc ngắn. Vào ban đêm, thói quen của Đức Phật là 
nằm với dáng nằm của sư tử (sihasana) nghiêng về bên phải, với 
một tay để gối dưới đầu và hai bàn chân đặt lên nhau. Buổi chiều 
sẽ là thời gian Phật nói chuyện với những ai tìm đến gặp Ngài, 
hướng dẫn các thầy hoặc dành thời gian đi thăm, để nói Pháp cho 
họ nghe vào những lúc thích hợp. Tối đến khi mọi người đã ngủ, 
Đức Phật sẽ ngồi tĩnh lặng và thỉnh thoảng sẽ có chư thiên (deva) 
xuất hiện để tham vấn Ngài. 

Giống như những vị xuất gia khác, hằng năm Đức Phật thường 
du hành từ nơi này đến nơi khác trong chín tháng, đó chính là dịp 
để Ngài gặp gỡ nhiều người, và sau đó là an cư trong ba tháng mùa 
mưa (vassa). Suốt mùa mưa, Đức Phật thường sẽ lưu lại tại một 
trong số các tỉnh thất, được dựng lên cho Ngài ở nhiều nơi khác 


nhau, như ở đỉnh núi Linh Thứu (Gijjhakuta), tinh xá Kỳ Viên 
(Jetavana) hoặc tỉnh xá Trúc Lâm (Venuvanaor). Tôn giả Ananda sẽ 
nhắn những người đến thăm Đức Phật hãy đằng hắng, hoặc gõ 
cửa khi đến trước thất và Thế Tôn sẽ ra mở cửa. Đôi lúc Đức Phật 
dặn tôn giả Ananda đừng để người khác vào làm phiền Ngài. 
Chúng tôi từng đọc về một người đàn ông, khi được nghe nói rằng 
Thế Tôn đang không muốn gặp bất cứ ai, anh ta đã ngồi xuống 
trước tỉnh thất của Thế Tôn và nói: “Tôi sẽ không đi cho đến khi 
tôi gặp được Ngài ấy.” Những khi du hành, Đức Phật sẽ ngủ ở bất 
cứ đâu - từ dưới gốc cây, trạm dừng chân bên đường, cho đến nhà 
kho của thợ gốm. Có lần Hoàng tử Hatthaka trông thấy Phật ngủ 
ngoài trời và hỏi: “Thế Tôn sống có an lạc không?” Đức Phật đã trả 
lời ông ấy rằng Ngài có. Rồi Hoàng tử Hatthaka nói: “Nhưng thưa 
Thế Tôn, đêm mùa Đông rất lạnh, những đêm trăng non như vầy 
lại là khoảng thời gian rét buốt; mặt đất thì cứng rắn do trâu bò 
giám đạp, còn thẳm trải bằng lá rừng lại quá mỏng, trên cây chỉ 
còn lưa thưa vài lá trong khi tấm vải cà sa của Thế Tôn quá đỗi 
mong manh trước gió rừng lạnh giá.” 

Đức Phật khẳng định lần nữa với hoàng tử rằng mặc dù sống 
lối sống giản dị và khổ hạnh nhưng Ngai vẫn thấy an lạc.13 

Việc hướng dẫn và giảng dạy chiếm phần lớn thời gian trong 
ngày. Thêm vào đó, nhiều người thường xuyên đến tham vẫn với 
Ngài về nhiều vấn đề khác nhau nên đôi lúc Đức Phật thấy cần có 
khoảng thời gian một mình. Nhiều lần, Phật bảo Tôn giả Ananda 
rằng, Ngài sẽ nhập thất và chỉ những người thị giả chăm lo việc 
cơm nước cho Ngài mới được đến gặp Ngài mà thôi.14 Những lúc 
đó, nhóm người chỉ trích Phật tuyên bố rằng lý do mà Phật nhập 
thất là vì Ngài không thể trả lời các câu hỏi của mọi người, và 
Phật muốn né tránh các cuộc tranh luận công khai. Du sĩ Nigrodha 
(Ni-Cau-Luat) đã nói về Đức Phật: “Trí tuệ của Sa môn Gotama bị 
hư hoại vì sống với cuộc sống cô độc, Sa môn Gotama không giỏi 
điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại và chỉ đề cập 
đến những vấn đề ngoại bién.”1s Nhưng Đức Phật vẫn thường 
luôn có mặt mỗi khi có ai cần sự khuyên giải, động viên và hướng 
dẫn của Ngài trên con đường thực hành Pháp. Thật vậy, điểm thu 
hút và dễ dàng nhận thấy nhất nơi tính cách của Đức Phật là lòng 
từ bi, cùng tình thương lớn mà Ngai dành đến mọi loài, dường như 
chính những phẩm chất này là nguồn động lực cho mọi việc Ngài 
làm. Đức Phật đã từng tuyên bố rằng: 


“Như Lai hoặc các đệ tử của Như Lai an trú ở đời chính là 
vì lợi lạc cho nhiều người, vì hạnh phúc cho số đông và vì 
lòng thương tưởng cho thế giới.”16 


BÁC THÀY CỦA TRỜI VÀ NGƯỜI 
M 


ột thông điệp dù cho hợp lý hay đúng đắn đến đâu đều chỉ là vô 
dụng nếu chúng không thể truyền đạt được cho người khác. Nơi 
Giáo Pháp, chúng ta có một lời dạy hoàn hảo; và nơi Đức Phật, 
chúng ta lại có một vị Thầy lý tưởng. Khi cả hai yếu tố trên kết 
hợp lại thì cũng có nghĩa là chỉ một thời gian ngắn sau lần đầu tiên 
được Đức Phật tuyên thuyết, Giáo Pháp đã trở nên vô cùng phổ 
biến. Thế Tôn là bậc Thầy tâm linh đầu tiên muốn truyền dạy Giáo 
Pháp của mình cho toàn thể nhân loại, và là người đã có những nỗ 
lực cụ thể trong việc thực hiện điều đó. Đức Phật được xem là bậc 
Thầy đầu tiên mang lý tưởng phổ độ. Ngài đã dạy nhóm đệ tử đầu 
tiên của mình lên đường đi truyền bá cho Giáo Pháp được lan thật 
xa và rộng rãi. 

“Này các thầy Tỳ Khưu, các thầy hãy cất bước du hành vì lợi 
lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì lòng 
thương xót đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của chư Thiên 
và loài người. Các thầy hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một 
hướng. Hãy truyền bá chánh pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo 
ở đoạn giữa, và toàn hảo ở đoạn kết. Hãy tuyên bố về sự thành 
tựu cả về văn tự và ý nghĩa của đời sống Phạm hạnh, thanh tịnh 
một cách trọn vẹn và đầy du.”1 

Ngài cũng vì mong rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn, Giáo Pháp 
vẫn sẽ được tiếp tục lan truyền, nên đã dạy chúng đệ tử xuất gia 
và tại gia rằng: 

“Ta sẽ không diệt độ cho đến khi nào những Tỳ Khưu, Tỳ Khưu 
ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ của ta đã trở thành những đệ tử chơn 
chánh, sáng suốt, sẵn sàng, đa văn, thuần thục nơi các Pháp từ nhỏ 
đến lớn và có đức hạnh; đến lúc nào sau khi tự mình học hỏi giáo 
lý, họ đã có thể tuyên bố, diễn giẳng, trình bày, xác định, khai 
minh, phân tách và giải thích rõ ràng Chánh pháp cho người khác; 
đến khi nào có tà đạo khởi lên, đã có thể chất vấn và hàng phục 
một cách khéo léo, có thể truyền bá Chánh pháp một cách thần 
diệu. Ta sẽ không diệt độ cho đến khi nào phạm hạnh do ta giẳng 
dạy được thành tựu, nhiều người chứng đạt, không bị xem thường 
và trở nên phổ biến; đến khi chúng được khéo giảng dạy cho cả 
chư thiên và loài người.”2 


Động lực để Đức Phật tuyên thuyết Giáo Pháp chính là lòng từ 
bi. Ngài từng nói: “Những gì mà một vị thầy cần làm, vì lòng lân 
mẫn và lợi ích cho học trò của mình, ta đều đã làm xong.” Ngài 
thấy con người bị chế ngự bởi lòng tham, chịu thống khổ bởi lòng 
thù hận và bị khiến cho lạc lối bởi sự si mê của họ. Ngài cũng biết 
rằng nếu họ được nghe Giáo Pháp và thực hành chúng thì họ có 
thể trở nên hạnh phúc, đoan chánh và tự do. Lòng từ bi đó đã 
khiến Đức Phật trở thành một bậc Thầy không biết mệt mỏi và đầy 
thiện xảo. Tìm hiểu các phương pháp hướng dẫn của Ngài không 
chi giúp chúng ta trong nỗ lực truyền bá Chánh Pháp cho mọi 
người mà còn làm sâu sắc thêm lòng tri ân của chúng ta đối với 
đấng tối thắng về từ bi và trí tuệ này. 

Đức Phật sẽ đến với mỗi người tùy vào nhu cầu và nhân duyên 
của họ. Nhìn chung thì những người có thiện tâm sẽ tìm tới gặp 
Ngài, trong khi Ngài sẽ đi đến để gặp những người xấu ác hoặc 
những người đang gặp phải hoạn nạn. Trong cả hai trường hợp, 
Ngài sẽ bắt đầu bằng những bài Pháp theo tuần tự 
(anupubbikatha), đó là những bài Pháp về “sự bố thí, trì giới, các 
cõi trời, về những nguy hiểm của tham dục và lợi ích của việc từ 
bỏ chúng.”4 Qua đó, Đức Phật sẽ biết mức độ tâm thức và khả 
năng tiếp thu của người nghe. Nếu sự phản hồi là tốt, thì khi đó 
Ngài sẽ “thuyết cho vị ấy Giáo Pháp duy nhất đưa đến giác ngộ: 
khổ, nguyên nhân của khổ, sự vắng mặt của khổ và con đường 
dẫn đến sự vắng mặt của khổ.” 

Thường thì khi nói chuyện với các hội chúng hoặc cá nhân, Đức 
Phật sẽ cho một bài pháp thoại hoặc tham vấn, hỏi và trả lời các 
câu hỏi. Những người sau khi gặp và nói chuyện trực tiếp với đức 
Thế Tôn đều cảm nhận nơi Ngai “sự thân thiện, lời nói thân ái, tao 
nhã, ân cần, rõ ràng và sẵn sàng nói chuyện.”s Khi đối mặt với 
những người quá chấp chặt vào quan điểm của bản thân, mà Ngài 
biết rằng mình sẽ không thể khiến những người ấy thay đổi, thì 
Ngài sẽ đề nghị nói về những điểm mà đôi bên có sự đồng thuận, 
để tránh những tranh luận vô ích. Những lúc như vậy Ngài sẽ nói: 
“Những điều này hiện chúng ta không có cùng quan điểm, do đó, 
hãy đặt chúng sang một bên. Về những điều mà chúng ta cùng 
đồng ý, hãy tiếp tục và nói về nó.”s Đôi lần thay vì nói về Giáo 
Pháp của mình, Ngài sẽ mời người đối diện giải thích về giáo lý 
của họ trước. Tại thời điểm mà thái độ đố ky cùng sự cạnh tranh 
giữa các giáo phái vô cùng gay gắt, thì sự công tâm của Đức Phật 
thường khiến người khác ngạc nhiên. Có lần một hội chúng các vị 


du sĩ gặp Đức Phật, và vị lãnh đạo của hội chúng dó mong Thế Tôn 
giải thích Giáo Pháp của Ngài cho họ nghe. Đức Phật đã nói với họ 
rằng: “Tốt hơn là hãy nói cho tôi về giáo lý của các ông.” Những vị 
du sĩ ấy tô vé ngạc nhiên và nói với nhau: “Thật là kỳ diệu, that là 
hy hữu, thật là cao thượng khi Sa môn Gotama không đề cập đến 
giáo lý của mình, lại đề nghị thảo luận giáo lý của người khác.”z 
Khi mọi người hỏi một câu hồi đặc biệt phù hợp hay xác đáng, thì 
Ngài sẽ khen ngợi họ, qua đó khuyến khích sự thảo luận, đặt câu 
hỏi và tìm hiểu. Khi Bhadda hỏi một câu hỏi như vậy, Đức Phật đã 
đáp lại rằng: “Nói đúng lắm! Nói đúng lắm này Bhadda! Lành thay 
là sự hiểu biết của bạn. Lành thay là trí tuệ của ban.”s 

Tranh luận là một nét rất phổ biến của đời sống tôn giáo ở Ấn 
Độ thời cổ đại, và những đám đông sẽ tụ tập để nghe những người 
tham gia đứng ra tranh luận, nhằm bảo vệ học thuyết của chính 
họ, trước sự chất vấn của những người phan đối hoặc các nhà phê 
bình. Đôi lúc cuộc tranh luận sẽ trở nên khá gay gắt, khi một bên 
cố gắng chế giễu hoặc la thét, nhằm át lời của bên đối lập. Bởi vì 
niềm kiêu hãnh cùng danh tiếng của những người tham gia tranh 
luận được mang ra đặt cược, nên đôi khi họ xử dụng các mánh 
khóe để giành thắng lợi, hoặc ít nhất là gây được ấn tượng chiến 
thắng. Có một Thầy Tỳ Khưu tên Hatthaka từng rất thích tranh 
luận, nhưng rồi thầy ấy gặp phải nhiều lần thua cuộc. Sau mỗi lần 
như vậy, Thầy Hatthaka sẽ hẹn lại đối thủ vào một thời điểm cụ 
thể, rồi thầy ấy đến nơi hẹn vài giờ trước đó và khoác lác với 
những người hâm mộ của mình rằng, đối thủ vì quá sợ hãi mà 
không dám đối đầu với Thay ấy.o Có lẽ vì những lý do này ma 
trong khoảng thời gian đầu, Đức Phật đã luôn tránh những cuộc 
tranh luận như vậy.1o 

Nhưng dần dần khi Giáo Pháp của Ngài trở nên phổ biến hơn 
và bắt đầu vấp phải sự thách thức, hoặc xuyên tạc bởi những hành 
giả thuộc các giáo phái khác, Ngài bắt đầu tranh luận thường 
xuyên hơn. Trên thực tế, Ngài sớm được công nhận là nhà tranh 
luận đáng thuyết phục nhất của thời bấy giờ. Có một số quy tắc 
chi phối việc tiến hành các cuộc tranh luận, Đức Phật là người 
luôn tuân thủ các quy tắc này và mong muốn người khác cũng tuân 
theo chúng. Khi một chàng trai trẻ, Canki liên tiếp nói chen vào khi 
Đức Phật đang tranh luận với một số Brahmin uyên bác, Ngài quay 
sang và nói một cách chắc chắn: “Yên lặng, này Canki! Đừng ngắt 
lời khi chúng tôi đang nói.”1i Nếu khi được hỏi một câu hỏi đến 
lần thứ ba mà một người vẫn không thể trả lời, thì Đức Phật sẽ 


khẳng định rằng họ thừa nhận thất bai theo đúng quy tắc.12 Có lần 
Ngài hỏi một vị khổ hạnh rằng, vị ấy có tin chắc vào quan điểm 
mà ông đang nắm giữ không, vị khổ hạnh trả lời rằng: “Tôi tin 
điều đó và tất cả những người này cũng vậy”, vừa nói ông vừa 
đưa tay chỉ về hội chúng đông đảo đang lắng nghe. Khi ấy Đức 
Phật đã tuyên bố rằng: “Những gi họ tin không phải là vấn đề. Vấn 
đề nằm ở chỗ liệu đó có phải là quan điểm của ông không?”13 
Nhưng cố nhiên điều Đức Phật đang hướng đến không phải là 
đánh bại những người phản đối Ngài, mà là giúp họ hiểu vấn đề 
một cách rõ ràng hơn. Với mục tiêu như vậy, Ngài thường sử dụng 
một cách thức mà thường được gọi là phương pháp Socrates. 
Người ta gọi như vậy vì ở phương Tây, nhà triết học Hy Lạp 
Socrates là người đầu tiên sử dụng chúng, thông qua việc ông đặt 
những câu hỏi rõ ràng hơn, như một phương tiện dẫn dắt mọi 
người đến một cái nhìn trọn vẹn, hoặc để chứng minh cho một 
quan điểm. Ví dụ như, một lần trong một cuộc thảo luận, có 
Brahmin tên là Sonadanda (Chủng-Đức) đã tuyên bố: “Một Brahmin 
chân chánh là người có huyết thống thuần tịnh, thông hiểu kinh 
điển, sắc da thù thắng, là người đức hạnh, học rộng và tỉnh thông 
các tế lễ.” Đức Phật hỏi lại vị ấy: “Liệu một người thiếu một trong 
những phẩm chất trên, nhưng vẫn được xem là một Brahmin 
không?” Sonadanda suy nghĩ một lúc rồi thừa nhận rằng, một 
người có nước da ngăm đen vẫn có thể là một Brahmin. Tiếp tục 
đặt những câu hỏi tương tự, Đức Phật đã đưa Sonadanda đến cùng 
một quan điểm với Ngài rằng, đó không phải là huyết thống, kiến 
thức, sắc da hay địa vị xã hội khiến cho một người vượt trội, mà là 
đức hạnh và trí tué.14 

Hài hước đóng một phần quan trọng đối với sức khỏe tỉnh 
thần, cũng như sự hiệu quả của việc giao tiếp. Do đó, không hề 
ngạc nhiên khi thấy Đức Phật đôi khi cũng có phần hài hước trong 
những bài giáng của mình. Lời dạy của Ngài chứa đủ những cách 
chơi chữ đầy thông minh, những câu chuyện thú vị và khá nhiều 
sự châm biếm. Sau khi Vua Ajatasattu giết hại cha mình, và bắt 
đầu trở nên nghi ngờ con trai mình cũng có thể đang âm mưu việc 
tương tự, ông bắt đầu nhận ra rằng, hoa trái của những tham vọng 
trần tục có thể rất cay đắng, và đi tìm sự chỉ dẫn từ Đức Phật. Vua 
hỏi: “Thưa Thế Tôn, Ngài có thể nói cho con về bất kỳ sự lợi lạc 
nào của việc xuất gia mà có thể thấy ngay ở đây và lúc này 
không?” Đức Phật đã trả lời bằng cách hỏi lại vua: “Nếu Đại 
vương có một người hầu bó trốn, rồi người ấy trở thành một vị 


xuất gia, thì sau khi tìm ra nơi ở của người ấy, liệu đại vương có 
bắt giữ và đưa về không?” “Chắc chắn là không”, nhà vua trả lời, 
“ngược lại, con sẽ đứng dậy trước vị ấy, kính lễ và xin được cúng 
dường những gi vị ấy cần.” “Vậy thì”, Đức Phật nói, “đó chính là 
một trong những lợi ích của việc xuất gia, mà có thể được nhìn 
thấy ở đây và lúc nay.”15 Mục đích của sự hài hước trong câu trả 
lời hẳn nhiên là nhằm xóa tan tâm trạng u sầu nơi Ajatasattu và 
giúp ông cảm thấy thoải mái, để có thể tiếp nhận một câu trả lời 
trọn vẹn và quan trọng mà Đức Phật sắp chia sẻ. Hoàn toàn với 
thiện tâm, Đức Phật thường chọc vui trước thái độ tự phụ của các 
Brahmin, cùng những điểm vô lý trong niềm tin của họ. Khi họ 
tuyên bố rằng họ vượt trội hơn so với những người khác, vì họ là 
những người được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, thì Đức Phật 
sẽ bình luận rằng: “Nhưng ông cũng được sinh ra từ tử cung của 
me mình giống như bao nhiêu người khác thôi.”1s Ngài kể về 
những câu chuyện, trong đó miêu tả vị Đại Phạm Thiên toàn tri 
của các Brahmin cảm thấy xấu hổ và không một chút khó chịu, khi 
được hỏi một câu hỏi mà vị ấy không thể trả lời.”1z Khi các 
Brahmin tuyên bố rằng, họ có thể rửa sạch tội lỗi của mình bằng 
cách tắm trong dòng nước của những con sông linh thiêng, thì Đức 
Phật nói đùa với họ rằng, nước ấy cũng có thể rửa trôi những 
phước lành của họ. 

Một đặc điểm khác trong phương pháp giảng dạy của Đức 
Phật, là việc sử dụng các ví dụ và ẩn dụ. Dựa trên sự quan tâm 
cùng những hiểu biết sâu rộng về thế giới, Ngài đã sử dụng vô 
cùng phong phú những ví dụ và ẩn dụ để làm rõ những lời dạy 
của mình, cũng như khiến chúng dễ nhớ hơn. Tỷ như Ngài đã so 
sánh một người không thực hành theo những Pháp mà mình tuyên 
thuyết, giống như một bông hoa dep mà không có hương thơm.1s 
Đức Phật dạy, chúng ta nên thế chỗ những suy nghĩ tiêu cực bằng 
những suy nghĩ tích cực, giống như một người thợ mộc đánh bật 
một cái chốt ra khỏi cái lỗ, bằng một cái chốt thứ hai.19 Ngài còn 
khéo léo sử dụng bất cứ thứ gì trong tay, để thể hiện quan điểm 
hoặc làm nổi bật hay làm rõ ý của mình. Vương tử Abhaya (Vô- 
Uy) từng hỏi Đức Phật rằng, Ngài có từng nói bất cứ lời gì khiến 
người nghe cảm thấy không vui. Lúc đó hoàng tử đang bế cậu con 
trai bé bỏng trên đầu gối. Đức Phật đã nhìn đứa bé và nói: “Nếu 
con trai của vương tử cho một hòn đá vào miệng thì Ngài sẽ làm 
gi?” Hoàng tử Abhaya thưa rằng: “Con sẽ lập tức lấy nó ra, ngay 
cả khi con phải làm tổn thương con của mình. Và tại sao? Bởi vì 


nó có thể là mối nguy hiểm cho con của con và con có lòng thương 
tưởng đứa trẻ.” Sau đó Đức Phật giải thích rằng, đôi khi Ngài sẽ 
nói những điều mà người ấy đang cần có người chỉ điểm cho, 
nhưng lại không thích khi được nghe, tuy nhiên động lực của Ngài 
luôn là từ lòng thương tưởng đối với người đó.2o 

Thêm một đặc điểm về sự thiện xảo trong cách hướng dẫn của 
Đức Phật, đó là khả năng đưa một ý nghĩa mới hoặc thiết thực vào 
những tư tưởng, hoặc sự thực tập đã cũ cùng với việc diễn giải lại 
sự việc, để khiến cho chúng trở nên thích hợp. Khi có người hỏi 
Thế Tôn rằng điềm lành tối thượng là gi, thay vì đề cập đến những 
bùa phép hay thần chú khác nhau như người ấy mong đợi, Đức 
Phật đã dạy rằng chính hành động với sự chân thật, thân ái và 
chính trực sẽ mang đến điềm lành cho vị đó. Cũng có lần người ta 
chất vấn và cho rằng sự giảng dạy của Ngài hướng về sự hủy diệt 
và Ngài đã đồng ý với họ. Rồi sau đó Ngài đã khiến cho người 
nghe hiểu đúng câu trả lời của mình với lời giải thích rằng, Ngài 
dạy về sự hủy diệt của tham lam, thù hận và si mé.21 Đức Phật 
cũng dùng các thuật ngữ như Brahmin và hạ liệt (vasala), nhưng 
không phải theo cách những người ủng hộ chế độ đẳng cấp sử 
dụng, mà để chỉ cho việc có hay thiếu đi đức hạnh của một 
người.22 

Trong khi một số tôn giáo chỉ cần có lòng tin để được cứu rỗi, 
thì với Phật Giáo, Niét Bàn chi có thể đạt được thông qua trí tuệ. 
Do vậy, những người tìm đến nghe Đức Phật thuyết Pháp và trở 
thành học trò của Ngài thường là những người nam, nữ cư sĩ được 
tiếp thu sự giáo dục tốt, và là tầng lớp trí thức của thời bấy giờ. 
Nói về Giáo Pháp, Đức Thế Tôn đã dạy rằng, "cần phải được bậc 
trí tự mình chứng ngộ (paccattam veditabho vinnuhi).”23 Nhưng 
điều đó không có nghĩa là Đức Phật không có gì để hướng dẫn cho 
người căn cơ thấp. Trái lại, với sự khéo léo và sáng tạo của mình, 
Ngài có thể khiến cho những bài Pháp trở nên dễ hiểu, cho tất cả 
mọi người có khả năng thông hiểu khác nhau, thậm chí là tré em. 
Kết quả là mọi người thuộc mọi tầng lớp, đã trở thành học trò của 
Đức Phật. Ngài đã thành công đến mức khiến cho một số vị giáo 
chủ ngoại đạo, buộc tội Ngài dùng huyễn thuật để lôi cuốn những 
đệ tử của ho.24 

Lòng từ bi chính là động lực của Đức Phật trong việc trao 
truyền chánh Pháp và vì lòng từ bi nơi Ngài là không giới hạn, nên 
Ngài chưa bao giờ môi mệt trong nỗ lực tuyên bay hay giảng giải 
chúng đến cho mọi người. Chỉ vài tháng trước khi nhập Niết Bàn, 


Ngài đã day chúng dë tử rằng: 


“Có vài người cho rằng, khi một thiếu niên còn trong tuổi 
thanh xuân, trí tuệ người ấy vô cùng sáng suốt, nhưng khi 
người ấy già đi thì trí tuệ ấy dần bị hư hoại. Như vậy là 
không đúng. Ta nay đã dần yếu, lớn tuổi, già đi, đã đến 
tuổi trưởng thượng, đang đi đến đoạn cuối cuộc đời và đã 
đến tám mươi. Ví như ở đây Ta có bốn vị đệ tử đã sống 
một trăm tuổi, và lúc ấy, nếu những vị này hỏi Ta những 
câu hỏi về bốn nền tảng của Chánh Niệm, trừ những khi 
họ ăn, uống, đi vệ sinh hay ngủ nghỉ thì dẫu vậy, sự 
thuyết pháp của Ta cũng chưa hoàn tất. Dù các Thầy có 
phải gánh Ta trên giường đi chỗ này chỗ kia, thì trí tuệ 
biện tài của Như Lai cũng không có gì thay đổi. Những ai 
nói về Ta một cách chân chánh sẽ nói như sau: “Một con 
người không bị si chỉ phối, đã sanh ra ở đời vì lợi ích của 
số đông, vì an lạc của số đông, vì lòng thương tưởng cho 
đời, vì lợi ích và an lac của chư Thiên và loài Người.”2s 


Trọn cuộc đời Ngài đã sống hoàn toàn đúng như vậy. Đến tận 
giây phút trước lúc Thế Tôn nhập Niết Bàn, một người đàn ông với 
một mối nghi vấn đã tiến đến gần mong được hỏi Ngài. Thầy 
Ananda cùng các vi đệ tử khác của Đức Phật khi ấy đã ngăn anh ta 
lại nói rằng, Đức Phật đang mệt mỏi và rất yếu, nhưng Ngài trông 
thấy và đã ra hiệu gọi người ấy tới trước mình và trả lời câu hỏi 
của anh ta.26 Món quà tuyệt vời mà Đức Phật dành cho nhân loại 
chính là chân lý và lòng từ bi, là nguồn động lực để Ngài trao tặng 
nó đến tất cả những ai sẵn sàng đón nhận. 


TĂNG CHÚNG VÀ NI CHÚNG 


S 

uốt nhiều thế kỷ, tôn giáo ở Ấn Độ đã bị chia rẽ giữa hai phong 
trào đối lập, truyền thống Brahmin chính thống và truyền thống 
không chính thống (samana) (sa-môn). Các Brahmin dạy rằng, một 
người sẽ được cứu rỗi nếu anh ta là một người con và người cha 
tốt, cùng với việc chí thành thực hiện một số lễ nghi nhất định. 
Bản thân những Brahmin đó là những người đã lập gia đình và 
thường là có nhiều vợ. Họ là những người thông thạo những kiến 
thức về thần học cũng như thế tục, nuôi sống bản thân cùng gia 
đình nhờ vào các khoản thù lao họ nhận được, qua việc thực hiện 
các nghi lễ được xem là cần thiết cho sự thịnh vượng của kiếp 
sống này và sanh thiên sau khi mãn phần. Trong khi đó, truyền 
thống samana lại hướng dẫn rằng sự cứu rỗi, chỉ có thể đạt được 
bằng cách thấu hiểu và chuyển hóa tâm thức. Để hỗ trợ cho quá 
trình này thì việc từ bó trách nhiệm gia đình và xã hội được coi là 
hữu ích, vì điều đó giúp giải phóng người ấy khỏi những phiền 
nhiễu không cần thiết. Trải nghiệm nhiều cách thực tập yoga và 
thiền định khác nhau, cùng với việc hành xác đều rất phổ biến 
trong truyền thống ấy. Đại diện cho truyền thống này là những 
hành giả khổ hạnh (samana, paribbajaka, muni, tapasa, v.v.) những 
người sống một mình hay thành các nhóm nhỏ, ở sâu trong rừng 
rậm và các hang động trên núi cao, cách xa xã hội cùng những quy 
ước của nó. Trong khi một số hành giả đi về hướng lõa thể thì hầu 
hết chọn cách mặc những y phục đơn giản mà thường được 
nhuộm vàng, một màu sắc giúp biểu hiện người mặc là những 
người đã từ bỏ thế tục. Ở Ấn Độ, màu vàng tượng trưng cho cái 
chết hoặc sự từ bổ, bởi vì trước khi một chiếc lá sẽ ngả vàng trước 
khi nó lìa cành. Khi Thái tử Siddhartha từ bỏ thế tục, Ngài dường 
như đã mặc định cho rằng con đường khổ hạnh sẽ dẫn Ngài ấy 
đến chân lý hơn là con đường của các Brahmin. 

Sau khi thành đạo, Đức Phật nhận thấy cần phải có một hội 
chúng các vị đồng phạm hạnh, với chí nguyện giúp chúng sanh 
cùng giác ngộ, và cũng để trao truyền chánh Pháp xuyên suốt 
không gian và thời gian. Do đó, cũng giống như các vị Đạo sư 
khác, Ngài đã thành lập một cộng đồng các Thầy Tỳ Khưu 
(bhikkhu sangha), một đoàn thể lý tự trị hợp pháp với các điều 


luật và quy định riêng. Đức Phật đã thay đổi cách tó chức và các 
điều luật của Tăng đoàn khi các tình huống mới xuất hiện và 
chúng ta thấy được một bức tranh về sự dần phát triển này trong 
Vinaya Pitaka (Tạng Luật). Trải qua nhiều thế kỷ, trong khi nhiều 
đế chế vĩ đại đến và đi, Tăng đoàn vẫn tồn tại và phát triển mạnh 
mẽ, giữ vai trò như là một nhân chứng thầm lặng cho cách mà 
Giáo Pháp cần được thực hành, và cũng như là một phương tiện 
giúp truyền bá nền văn minh khắp Châu Á. 

Để trở thành một Sa-di (samanera) trong đoàn thể Tỳ Khưu, tất 
cả những gì người ấy cần làm, là tới trước một vị Thầy ít nhất 
mười tuổi hạ, để thỉnh cầu được chấp thuận. Thường thì nhận 
thức đưa đến quyết định từ bỏ cuộc sống thế tục là kết quả phát 
xuất từ việc nghe được những lời dạy của Đức Phật, đã được diễn 
tả như sau: 


“Đời sống gia đình bị trói buộc và đầy những bụi bặm, rời 
khỏi chúng là sự tự do phóng khoáng. Thật rất khó cho 
một người sống ở gia đình, có thể sống theo phạm hạnh 
hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như 
vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bổ gia 
đình và sống đời sống không nhà.”1 


Sau khi vị Giới tử được xuống tóc và khoác lên mình tấm y, thì 
chú ấy phải sống và gìn giữ mười giới. Đức Phật đã cho phép ngay 
đến những chú bé nhỏ tuổi, cũng có thể xuất gia làm Sa di, và vị Sa 
di ấy sau khi được hướng dẫn đầy đủ và ít nhất 20 tuổi, chú ấy có 
thể thọ nhận giới Cụ túc (upasampada) và trở thành một vị Tỳ 
Khưu (Bhikkhu). Để thực hiện việc này, chú Sa di sẽ phải đến 
trước một hội đồng, gồm ít nhất mười vị Tỳ Khưu đủ mười tuổi 
hạ trở lên, với sự hiểu biết và giới hạnh của họ được mọi người 
kính trọng. Giới tử sau đó sẽ được hỏi mười một câu hỏi, để qua 
đó xác định sự phù hợp, động cơ và sự sẵn sàng của người ấy. 


Chú có phải không mang trong mình các bệnh tật? 
Chú có phải là loài người không? 

Chú có phải là người nam không? 

Chú có phải là người tự do không? 

Chú có phải đang không mang nợ? 

Chú có đang mang nghĩa vụ gì đối với nhà vua không? 
. Chú có được sự cho phép của bố mẹ không? 


NOUPWNE 


8. Chú có đủ ít nhất hai mươi tuổi chưa? 
9. Chú có y và bát không? 

10. Tên chú là gì? 

11. Tên của Thầy chú là gì? 


Nếu Giới tử trả lời thỏa đáng những câu hỏi trên và sau khi 
thỉnh cầu được phép thọ giới lớn ba lần mà không có Thầy nào 
phản đối thì vị ấy sẽ được xem là một Thầy Tỳ Khưu. 

Các Tu sĩ Phật Giáo, tự mình cũng như được mọi người xem là 
những người con trai dòng họ Thích Ca (Sakyaputta). Mỗi vị Tỳ 
Khưu đều có thể dùng những vật dụng chung của đại chúng, 
nhưng cá nhân vị ấy thì chỉ có thể sở hữu tám vật dụng cần thiết 
(atthapirika). Tám món ấy là: 


1. Một tấm y ngoài (civara), 

2. Một tấm y trong, 

3. Một tấm y dày cho mùa Đông, 

4. Một bình bát dùng khi đi khất thực, 
5. Một đồ cạo râu, 

6. Một cây kim cùng chỉ, 

7. Một sợi dây lưng, 


8. Một dụng cụ dùng để lọc nước cũng như loại bỏ các 
sinh vật nhỏ bé trong đó. 


Một vị Tỳ Khưu sẽ luôn mang theo những vật trên trong những 
chuyến du hành của họ, cũng như “con chim bay đến nơi nào cũng 
mang theo hai cánh.”2 

Nếu có người muốn cúng dường đến một vị Tỳ Khưu, thì Thầy 
ấy chỉ có thể nhận lấy thức ăn hoặc những thứ nằm trong tám vật 
dụng ở trên, còn những thứ khác như đất đai, nhà cửa, vải vóc 
hoặc ngũ cốc, v.v... chỉ có thể được chấp nhận trên danh nghĩa đại 
diện cho đại chúng, và những vật ấy do vậy sẽ trở thành tài san 
chung. Một khi đã trở thành một vị Tỳ Khưu thì người ấy buộc 
phải tuân theo Patimokkha (Giới Bổn), gồm hai trăm hai mươi bảy 
điều giới quy định sự kỷ luật và hoạt động của Tăng đoàn. Các 


điều giới được chia thành tám nhóm dựa theo những hình phạt 
cần thiết khi giới bị vi phạm. Nhóm quan trọng nhất chính là bốn 
giới Parajika (Ba-la-di) mà nếu một vị Tỳ Khưu phạm phải thì tự 
khắc người ấy sẽ bị tan xuất khỏi Tăng đoàn và không thể xuất gia 
lại được. Bốn điều ấy là: 


1. Hành dâm, 

2. Trộm cắp, 

3. Giết hại, 

4. Nói dối rằng mình có thần thông hoặc chứng đắc các 
quả thánh. 


TỪ parajika mang nghĩa đen là “thất bại” chỉ cho người phá vỡ 
bất kỳ học giới nào trong nhóm này chính là đã bị đánh bại bởi 
tham dục, sân hận hoặc niềm kiêu hãnh của người ấy. Các điều 
giới quan trọng khác đó là mười ba giới Sanghadisesa (Tăng-Già- 
Bà-Thi-Sa), nếu vi phạm, cần phải phát lộ và Nissaggiya Pacittiya 
(Ni-Tát-Kỳ Ba-Dật-Đề); ba mươi giới liên quan đến việc sở hữu, 
nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng cách tịch thu những vật ấy. 
Những giới khác quy định về những uy nghị, giải quyết các tranh 
cãi và cách vận hành Tăng đoàn. Bởi vì tất cả những điều giới hiện 
được ghi lại trong Vinaya Pitaka này, có mục đích nhằm duy trì 
tính kỷ luật và giải quyết các vấn đề vốn luôn phát sinh khi mọi 
người sống với nhau, nên chúng không phải là tuyệt đối. Đức Phật 
dạy rằng chúng có thể được thay thế hoặc sửa đổi cho phù hợp với 
hoàn cảnh. Trước khi nhập đại Niết Bàn, Ngài dạy các Thầy Tỳ 
Khưu rằng: “Nếu các thầy muốn, chúng Tăng có thể hủy bỏ những 
học giới nhỏ nhặt chỉ tiết sau khi ta diệt độ.”3 

Giống như tất cả những hành giả khổ hạnh thời đó, các tu sĩ 
Phật Giáo dành phần nhiều thời gian để du hành từ nơi này sang 
nơi khác. Việc này đã cho các vị ấy có dịp gặp gỡ và chia sẻ Giáo 
Pháp với nhiều người cũng như đảm bảo rằng các Thầy sẽ không 
thể tích lũy tài sản. Tuy nhiên một trong những điều luật của các 
Thầy Tỳ Khưu đó, là họ phải an cư tại một địa điểm trong ba 
tháng của mùa mưa (vassa). Khoảng thời gian an cư này là rất cần 
thiết, bởi ngoài sự thật rằng việc đi lại trong mùa mưa khá khó 
khăn, thì các Thầy Tỳ Khưu đã tận dụng chúng như một cơ hội cho 
việc chuyên chú thực tập thiền định. Số lần trải qua những kỳ tu 
tập miên mật như vậy sẽ đánh dấu sự trưởng thành và kinh 
nghiệm của vị ấy và vì lẽ đó, ngày nay khi các Thầy gặp mặt họ sẽ 


hỏi nhau: “Thầy đã trải qua bao nhiêu mùa mua (vassa) rồi?” 

Để duy trì kỷ luật và khuyến khích các giá trị chung của Tăng 
đoàn, thì việc sinh hoạt tập thể với sự tham dự của tất cả mọi 
người, là yếu tố cần thiết đối với các Thầy Tỳ Khưu. Một số khu 
vực được gọi là giới trường (sima) với ranh giới đã được phân 
định, và tất cả các Thầy sống trong khu vực đó sẽ tụ tập với nhau 
hai lần mỗi tháng, cuộc gặp mặt này được gọi là Uposatha (Bố-tát- 
trai-giới). Trong Uposatha, Patimokkha sẽ được tụng đọc, những 
lỗi phạm giới sẽ được phát lộ và những hình phạt tương xứng sẽ 
được đưa ra. Bên cạnh việc thảo luận các vấn đề mà đại chúng đã 
cũng như đang gặp phải, thì cố nhiên quý Thầy cũng sẽ bàn luận 
về Giáo Pháp nữa. Nếu cần phải đưa ra những quyết định, thì mỗi 
Thầy Tỳ Khưu đều có thể nói lên ý kiến của mình và có quyền biểu 
quyết cho các quyết định ấy. Lễ uposatha đã đóng một vai trò quan 
trọng trong việc tái khẳng định sự hòa hợp thống nhất của Tăng 
già, thắt chặt tình huynh đệ và nhất là trong việc gìn giữ và trao 
truyền chánh Pháp. 

Tăng đoàn ban đầu chưa có Ni chúng, nhưng khi Giáo Pháp trở 
nên phổ biến rộng rãi hơn, thì phụ nữ cũng dần mong muốn được 
sống đời sống xuất sĩ. Trong một lần Đức Phật viếng thăm 
Kapilavatthu, ngay sau khi vua cha Ngài băng hà, bà Maha Pajapati 
Gotami-me nuôi của Ngai đã đến trước Thế Tôn và xin được xuất 
gia. Đức Phật lúc ấy đã từ chối và bà Maha Pajapati Gotami rời đi 
trong nước mắt. Sau khi Đức Phật đi khỏi Kapilavatthu để đến 
Vesali, bà đã tự cạo tóc, khoác lên mình tấm y vàng và lên đường 
hướng tới Vesali. Bà đến nơi với thân mình lấm lem bụi đất, đôi 
chân sưng phù đầy vết đá cắt và những giọt nước mắt lăn dài trên 
má. Bà xin Tôn giả Ananda cho bà gặp Đức Phật để một lần nữa 
xin được phép xuất gia và một lần nữa Thế Tôn lại từ chối. Thầy 
thị giả khi ấy thấy thương cam và quyết định cầu xin giúp cho ba. 
Thoạt tiên Thầy ấy hỏi Đức Phật rằng liệu người nữ có khả năng 
tâm linh như người nam không. Đức Phật trả lời: 


“Người nữ từ bỏ gia đình, sống đời sống không nhà, theo 
khuôn khổ Giáo Pháp và giới luật mà đức Như Lai tuyên 
thuyết, có khả năng đạt được Thánh quả Tu-đà-hoàn 
(Sotapanna), Tư-đà hàm (Sakadagami), A-na-hàm 
(Anagami) và A-la-hán (Arahant).” 


Sau đó, Thầy Ananda thỉnh cầu Đức Phật xem xét việc người 


mẹ nuôi đã hết lòng quan tâm chăm sóc Ngai. 


“Bạch Đức Thế Tôn, vì người nữ cũng có khả năng đạt các 
Thánh quả như người nam và di mẫu Maha Pajapati 
Gotami đã có công lớn đối với Đức Thế Tôn. Người vừa là 
đì ruột và vừa là mẹ nuôi. Người đã chăm Đức Thế Tôn 
bằng chính sữa của mình và nuôi dưỡng Ngài khi Mẫu 
hậu Ngài qua đời. Thế nên, bạch Đức Thế Tôn, lành thay 
nếu các người nữ được phép từ bỏ gia đình, sống đời 
sống không nhà, theo khuôn khổ Giáo Pháp và giới luật 
mà đức Như Lai tuyên thuyết.” 


Sau cùng, Đức Phật đã đồng ý với điều kiện rằng Ni chúng sẽ 
phải giữ thêm một vài điều luật. Các điều luật dành riêng cho Ni 
là: 

1. Về mặt tôn trọng và cung kính, một Tỳ Khưu luôn được 
ưu tiên hon một Tỳ Khưu Ni. 


2. Tỳ Khưu Ni không nên an cư mùa mưa tại một trú xứ 
không có hội chúng Ty Khưu.* 1] 

3. Tỳ Khưu Ni nên hỏi hội chúng Tỳ Khưu về ngày tiến 
hành lễ Uposatha và thỉnh cầu được nghe giáo giới. 


4. Tỳ Khưu Ni phạm lỗi nên phát lộ trước cả hai hội 
chúng Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni. 


5. Tỳ Khưu Ni vi phạm tội nghiêm trọng nên thực hành 
hình phạt trước cả hai hội chúng. 


6. Tỳ Khưu Ni phải được thọ giới lớn bởi cả hai hội chúng 
Ty Khưu và Tỳ Khưu Ni. 


7. Tỳ Khưu Ni không được phép gièm pha hay mắng nhiếc 
Ty Khưu. 


8. Tỳ Khưu Ni không được khuyên bảo Tỳ Khưu. 
Bà Maha Pajapati Gotami chấp nhận các điều luật bổ sung này, 


và từ đó Ni chúng (bhikkhuni sangha) bắt đầu có mặt.4 
Tuy nhiên, Đức Phật dường như cho rằng khi cả nam và nữ 


sống cùng nhau, thì việc gìn giữ nếp sống độc thân (brahmacariya), 
một khía cạnh quan trọng của đời sống xuất gia, sẽ rất khó khăn. 
Ngài sau đó đã nói rằng, vì bây giờ đã có cả Tăng và Ni, nên giới 
luật sống độc thân chỉ còn duy trì được 500 năm thôi. Điều thú vị 
là dự đoán của Ngài đã được chứng minh là khá chính xác. Vào thế 
kỷ 7 sau Tây lịch, một số nhóm tu sĩ bắt đầu kết hôn, điều đó dần 
trở thành một xu hướng và cùng với một số hoàn cảnh khác, cuối 
cùng đã dẫn đến sự suy tàn của Phật Giáo ở An Độ. May mắn thay, 
ở hầu hết các quốc gia Phật Giáo, Tăng Ni tiếp tục thực hành lối 
sống không gia đình và duy trì các giá trị ban đầu của đời sống 
xuất gia. 


HAI VỊ ĐẠI ĐỆ TÚ 
H 


ai người mà sau này trở thành những vị đại đệ tử của Đức 
Phật, đều chào đời vào cùng một ngày tại hai ngôi làng liền kề, ở 
phía Bắc của thành phố Rajagaha. Người đầu tiên tên là 
Moggallana (Muc-kién-lién), còn người thứ hai tên là Upatissa. Dù 
vậy, Upatissa luôn được gọi bằng cái tên Sariputta (Xá-lợi-phất) 
với ý nghĩa là “Con Trai của Sari”, Sari là tên của mẹ ông. Hai cậu 
bé lớn lên cùng nhau và trở thành một đôi bạn thân thiết. Một 
ngày nọ, khi cả hai đều đã đến tuổi trưởng thành, họ đi đến 
Rajagaha để tham dự một lễ hội. Trong khi ngồi xem một vở kịch 
sân khấu, thì tâm trí của cả hai đều bị choáng ngộp bởi ý thức 
mạnh mẽ về sự vô thường của cuộc sống, và kết quả là cả hai 
quyết định xuất gia. Một trong những vị Thầy nổi tiếng nhất thời 
bấy giờ là Sanjaya Belatthiputta, và hai người thanh niên tré tuổi 
đã trở thành đệ tử của ông ta. Sanjaya nổi tiếng vì sự lảng tránh 
khi đối mặt với các câu hồi và đối thủ thường gọi ông ta là một ké 
lươn lẹo (amaravikkhepikas).1 

Moggallana và Sariputta sống cuộc đời lang thang khổ hạnh ở 
chỗ Sanjaya một vài năm, nhưng họ không thực sự mãn nguyện 
với những gì học được từ vị Thầy của mình. Sau một thời gian, họ 
quyết định chia ra mỗi người đi theo một con đường riêng, để tìm 
kiếm sự thật với lời hứa rằng, người đầu tiên tìm ra sự thật sẽ tìm 
và chia sé cho người còn lại. Một ngày nọ, khi Sariputta đang đi 
ngang qua Rajagaha, ông trông thấy một vị khất sĩ và vô cùng ấn 
tượng bởi những bước di khoan thai, dinh đạc cùng với nét mặt 
tràn ngập sự an vui và định tĩnh. Tình cờ vị ấy là Thầy Assaji, một 
trong những người đệ tử của Đức Phật. Sariputta đã hỏi Thầy ấy: 


“Ai là Thầy của Ngài?” 

Và Thầy Assaji đáp: 

“Này bạn, có một đại Sa môn, con trai của những người 
Sakya, xuất thân từ tộc Sakya. Tôi được xuất gia với với 
đấng Thế Tôn ấy. Thế Tôn chính là Thầy của tôi và tôi 
chấp nhận Giáo Pháp của vị ấy.” 


“Su phụ của Thầy dạy Giáo Pháp gì? Ngài ấy hướng đến 
điều gì?” 


“Này bạn, tôi là người mới, vừa xuất gia không bao lâu, 
mới đến với Pháp và Luật này. Tôi không thể thuyết giảng 
Giáo Pháp một cách chỉ tiết, tuy nhiên tôi sẽ nói cho bạn ý 
nghĩa một cách tóm tắt.” 


“Hãy như vậy, bạch Đại Đức, dù là nói ít hay là nói nhiều 
cũng xin hãy cho tôi biết bản chất của Pháp, tôi chỉ muốn 
biết điều căn bản. Không cần phải phân tích một cách chỉ 
tiết.” 


Vì vậy, Thầy Assaji nói: 


“Pháp sanh lên do nhân, Như Lai giáng nhân ấy. Nhân 
diệt thời pháp diệt, Đại sa-môn nói vậy.” 


Khi Sariputta nghe được bài kệ trên liền lập tức chứng được 
Thánh quả Nhập Lưu, và lên đường ngay để tìm người bạn của 
mình là Moggallana. Khi hai người gặp nhau, Moggallana có thể 
nhận ra ngay có điều gì đó tuyệt vời đã xảy đến với bạn mình. 
“Bạn ơi, các căn của bạn nhuần tịnh và nước da bạn rạng rỡ và 
trong trẻo. Phải chăng bạn đã thấy được Pháp bất tử?” “Đúng vậy, 
này bạn, tôi đã thấy được Pháp Bất tử”, Sariputta đáp. Anh kể cho 
bạn mình nghe về những gì đã xảy ra và cả hai quyết định đi tìm 
Đức Phật, để được nghe thêm Giáo Pháp từ chính kim khẩu của 
Ngài. Nhưng Moggallana vốn là người giàu lòng từ bi và thường 
nghĩ đến hạnh phúc của người khác trước khi nghĩ đến mình. Anh 
đã đề nghị trước khi đi gặp Thế Tôn, cả hai nên ghé đến chỗ đạo sĩ 
Sanjaya cùng chúng đệ tử của vị ấy, để chia sẻ với họ những gi hai 
người vừa mới phát hiện. Anh chắc rằng họ sẽ rất hoan hỷ khi 
được biết tin này. Nhưng việc xảy ra hoàn toàn không như dự 
tính, khi cả hai nói với đạo sĩ Sanjaya ý định muốn trở thành đệ tử 
của Đức Phật, thì ông ta tỏ ý khó chịu và cố gắng thay đổi ý định 
của họ. Thực tế thì ông lo lắng trước viễn cảnh đánh mất hai 
người đệ tử nổi tiếng về tay một người, mà ông coi như đối thủ. 
Lo lắng đến độ ông còn đề nghị nâng hai người lên ngang hàng với 
ông, cùng ông hướng dẫn hội chúng nếu cả hai đồng ý ở lại. Tuy 
nhiên Sariputta và Moggallana khi đó đã từ chối lời đề nghị này, 
rồi cùng với gần như tất cả số học trò của Sanjaya là hai trăm năm 


mươi người, rời khói noi đó và đi tìm Đức Phật. Ngay khi trông 
thấy hai người khổ hạnh trẻ tuổi dẫn đầu hội chúng đang đi tới, 
Đức Phật biết rằng rồi đây họ sẽ trở thành những đệ tử có năng 
lực và đáng tin cậy nhất của Ngài. Thầy Moggallana giác ngộ chi 
bay ngày sau khi xuất gia và hai tuần sau Thầy Sariputta cũng 
vậy.2 

Với khả năng và thiên hướng của minh, Sariputta va 
Moggallana phát triển những năng lực rất khác biệt. Trong số tất 
cả những đệ tử của Đức Phật, Sariputta là vị có thể hiểu và giải 
thích Giáo Pháp một cách tốt nhất, và về phương diện này thì 
Thầy ấy chỉ đứng sau Đức Thế Tôn. Có lần Đức Phật nói với ông: 


“Thầy là bậc trí tuệ, này Sariputta, cao cả và rộng lớn là 
trí tuệ của thầy, hân hoan và linh lợi là trí tuệ của thầy, 
sắc bén và tường tận là trí tuệ của thầy. Này Sariputta, 
cũng như người con trưởng của Vua Chuyển Luân, cai trị 
một cách chơn chánh giống như cha mình đã làm, cũng 
vậy, thầy chơn chánh chuyển xoay bánh xe Pháp như Ta 
đã thực hién.”3 


Đức Phật đã dành cho Sariputta sự xem trọng như vậy, và Ngài 
đã tuyên bố rằng Sariputta là Tướng Quân Chánh Pháp 
(Dharmasenapati). Trong một bài pháp thoại của mình, Sariputta 
đã nói về những phẩm chất cần thiết để giảng dạy Giáo Pháp, va 
chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng Ngài luôn có đủ những phẩm 
chất này khi giáng dạy. 


“Khi một người muốn hướng dẫn người khác, cần thiết 
lập tự thân vững chãi nơi năm pháp trước. Năm pháp đó 
là gì? Người ấy hãy tự nghĩ: “Tôi sẽ nói đúng lúc chứ 
không phải sai lúc. Tôi sẽ nói sự thật chứ không phải 
những điều không thật. Tôi sẽ nói một cách tao nhã chứ 
không gay gắt. Tôi sẽ nói về mục đích giải thoát chứ 
không phải là về mục đích khác. Tôi sẽ nói với tâm tràn 
đầy tình thương chứ không phải với tâm đầy ác ý.” Khi 
một người muốn hướng dẫn người khác, cần thiết lập tự 
thân vững chãi nơi năm pháp này trước.”4 


Mặc dù là một Thầy giáo thọ hướng dẫn Pháp rất đỗi nhiệt tình 
và tài giỏi, Thầy Sariputta cũng biết rằng, mặc dù có thể giúp đỡ 
mọi người thông qua việc giảng dạy Giáo Pháp cho họ, nhưng đôi 


khi họ cũng cần sự giúp đỡ thiết thuc về vật chất. Và như vậy 
Thầy ấy luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ những ai cần đến. Có một 
lần, nữ Tỳ Khưu Yasodhara bị bệnh nặng do trúng gió và con trai 
của bà, Thầy Rahula, đã cố tìm thuốc cho bà. Thầy ấy đã đến nhờ 
Thầy Sariputta tư vấn vì biết rằng Thầy có nhiều kinh nghiệm với 
việc chăm sóc người bệnh. Thầy Sariputta liền biết chính xác loại 
thuốc phù hợp nhất nên đã đi lấy một ít rồi cùng với Rahula mang 
thuốc cho Yasodhara. Nhờ đó nữ Tỳ Khưu ấy đã sớm bình phuc.s 
Luôn sẵn sàng đến thăm người đang bệnh để an ủi và giúp đỡ họ 
là thế, Thầy ấy cũng thường dành sự quan tâm đặc biệt đến những 
người nghèo khó và đơn độc. Họ là đối tượng mà Thầy Sariputta 
thường ưu ái giúp đỡ hơn những người giàu có và quyền lực. Vào 
một dịp nọ, rất đông người đi đến tu viện nơi Đức Phật đang ngự 
để thỉnh chư Tăng đến nhà họ dùng bữa. Mọi người đều nóng lòng 
muốn thỉnh được thật nhiều vị Thầy nổi tiếng, và thường những vị 
Thầy đều hoan hỷ khi nhận lời đi đến nhà của những người cư sĩ 
giàu có vì biết rằng họ sẽ nhận được những món ăn ngon, tất cả 
các Thầy, ngoại trừ Sariputta đều đã nhận lời thỉnh mời. Khi một 
phụ nữ nghèo khó xuất hiện và hỏi liệu có Thầy nào có thể nhận 
lời mời đến nhà bà ấy không. Người chịu trách nhiệm chăm sóc tu 
viện khi ấy đã thông báo với bà rằng, tất cả các Thầy đều đã đi chỉ 
còn lại mỗi trưởng lão Sariputta. Hay tin ấy khiến cho lòng bà 
buồn phiền vì nghĩ rằng, một nhà Sư lỗi lạc như vậy sẽ không 
muốn nhận một bữa ăn khiêm tốn từ mình. Nhưng khi được cho 
hay về người phụ nữ tội nghiệp ấy, Thầy Sariputta đã vui vé đồng 
ý đến nhà bà, và điều ấy làm cho bà vô cùng phấn khởi. Vua 
Pasenadi nghe tin Thầy Sariputta sẽ đến dùng bữa tai nhà của một 
người phụ nữ rất nghèo, nên đã cho người mang đến cho bà một 
số tiền lớn, không những đủ để bà cúng dường cho Thầy Sariputta 
một bữa ăn, mà còn thừa cho bà sống thoải mái cho đến cuối đời.s 

Bên cạnh Tôn giả Sariputta, Đức Phật xem Thầy Moggallana là 
người đệ tử thông tuệ và tài giỏi nhất của Ngài. Theo như những 
gì được ghi chép lại thì Thầy ấy có nước da màu đen như một đám 
mây mưa trĩu nước. Năng lực được phát triển nhất nơi Thầy 
Moggallana không phải là trí tuệ mà là thần thông (iddhi). Là kết 
quả của sự thực hành thiền định, khi tâm ý “định tĩnh, thuần tịnh, 
tinh khiết, không tì vết, không còn những cấu nhiễm, nhu nhuyến, 
dễ sử dụng và vững chắc”, thì đôi khi nó trở nên có những năng 
lực phi thường. Một số thần thông mà các tu sĩ Phật giáo tùy theo 
thời điểm mà phát triển, là khả năng thay đổi ngoại hình, khả năng 


cảm nhận được những gì đang xảy ra ở một khoảng cách rất xa, 
khả năng biết được tâm trí của người khác và khả năng rời khỏi 
thân xac.7 

Đức Phật biết rằng việc thể hiện thần thông có thể có ảnh 
hưởng khá lớn đến con người, và không phải lúc nào cũng mang 
lại những kết quả tích cực. Những người thể hiện những sức 
mạnh như vậy, có thể dễ dàng bị tha hóa bởi những lời tán dương 
mà họ nhận được, trong khi những người chứng kiến những sức 
mạnh như vậy, thường dành sự sùng kính không suy xét cho 
những người sở hữu chúng. Ngài cũng thường chê trách việc sử 
dụng thần thông để khuyến dụ người khác tin theo. Có một lần, 
khi Đức Phật đang ở tại Nalanda, một đệ tử đến thưa với Ngài: 


“Bạch Đức Thế Tôn, Nalanda là nơi giàu có, thịnh vượng, 
dân cư đông đúc và rất nhiều người đang có đức tin nơi 
Ngài. Sẽ tốt biết mấy nếu Ngài cho phép một Thầy đệ tử 
biểu diễn thần thông cùng những phép màu phi thường. 
Như vậy thì người dân Nalanda sẽ càng có thêm niềm 
tin.”s 


Đức Phật đã từ chối yêu cầu này, vì Ngài muốn mọi người thực 
tập theo Giáo Pháp là từ sự hiểu biết, chứ không phải vì ấn tượng 
bởi các phép lạ hay thần thông. 

Có lần một trưởng giả giàu có, cho đặt một cái bát bằng gỗ đàn 
hương lên đầu một cái sào tre thật dài, và đem dựng ở chợ tại 
Rajagaha. Sau đó ông thông báo rằng, bất kỳ nhà sư nào có thể bay 
lên không trung và lấy cái bát ra, thì cái bát quý ấy sẽ thuộc về vị 
đó. Ngay sau đó, hai Thầy Moggallana và Pindola Bharadvaja (Tân- 
Đầu-La) có việc đi đến Rajagaha và khi người trưởng giả nhìn thấy 
họ, ông ta liền nói: “Cả hai Thầy đều là người có thần thông, nếu 
các Thầy lấy được chiếc bát xuống thì nó sẽ là của các Thầy.” 
Nghe vậy, Thầy Pindola bay lên không trung và mang chiếc bát 
xuống, trước sự trầm trồ đầy thán phục của đám đông đang tụ tập 
theo dõi. Người trưởng giả sau đó đã mời Thầy Pindola đến nhà 
mình và dâng đầy những món ăn đắt tiền vào chiếc bát gỗ đàn 
hương ấy. Từ sau lần đó, Thầy Pindola đi đến đâu cũng đều có 
đám đông ồn ào, náo nhiệt đi theo. Khi Đức Phật nghe về việc này, 
Ngài đã gọi Thầy Pindola và quở trách: 


“Điều đó thật không phù hợp, không xứng đáng, không 


phải lẽ, không thích đáng với một người xuất gia, không 
được cho phép và không nên làm. Sao Thầy lại có thể vì 
một cái bát tồi tàn, mà phô bày một trong những khả 
năng của bậc thượng nhân đến các gia chủ đó như thế. 
Hành động đó chẳng khác nào một người phụ ni buông 
thả sẵn sàng phô bày vùng kín của mình chỉ vì một vài 
đồng bạc ré rúng.”s 


Từ sự việc này, Đức Phật đã đặt ra một quy định ngăn các nhà 
sư phô diễn thần thông của mình một cách không cần thiết. Tuy 
nhiên, Ngài cũng thấy rằng đôi lúc việc sử dụng thần thông cũng 
có thể mang lại kết quả tốt. Trong một lần khác, một số tên trộm 
đã đột nhập một ngôi nhà và bắt cóc hai đứa trẻ. Khi Thầy 
Pilindavaccha hay tin đã sử dụng thần thông của mình để giúp 
mang những đứa trẻ về lại. Các Thầy khác buộc tội rằng Thầy ấy 
đã phạm giới, nhưng Đức Phật đã tuyên bố Thầy Pilindavaccha vô 
tội vì Thầy ấy đã sử dụng thần thông của mình vi lòng từ bi.10 

Tôn giả Moggallana cũng vậy, Thầy ấy thường chi sử dụng 
thần thông của mình khi cần giúp đỡ mọi người. Một lần trong khi 
đang ở cùng với Đức Phật trên tầng cao của giảng đường 
Migaramata (giảng đường Lộc-Mẫu) thì có một nhóm các Thầy ở 
tầng trệt đang bàn luận chuyện phiếm hết sức ồn ào. Đức Phật đã 
mô tả họ là những kẻ “phù phiếm, đầu óc trống rỗng, dễ bị kích 
động, lời nói thô tháo và vô dụng, thiếu tập trung, không vững 
chắc, không điềm tĩnh, tâm trí bay bổng và không kiểm soát được 
các giác quan.” Khi ấy Ngai đã dạy Thầy Moggallana hãy cho họ 
“một sự kích động để khiến họ thức tỉnh.” Vâng lời Thế Tôn, Thầy 
Moggallana ấn ngón chân cái của mình và làm cho toàn bộ tòa nhà 
lớn trở nên rung chuyển. Cho rằng nhà sắp sập nên nhóm Thầy kia 
hoảng sợ, la hét và tranh nhau chạy thoát ra bên ngoài. Sau đó, 
Đức Phật đến gần các vị này và nói với họ rằng, do Ngài yêu cầu 
nên Thầy Moggallana làm rung chuyển tòa nhà, nhờ vào thần 
thông mà thầy đã phát triển bằng sự siêng năng thực tập thiền 
định, và khuyên họ cũng nên dành thời gian thiền định thay vì ham 
thích bàn luận chuyện phiém.11 Nhưng cũng giống như chính Đức 
Phật, Thầy Moggallana thường giúp đỡ mọi người bang cách giảng 
dạy Giáo Pháp cho họ, và Tipitaka (Tam tạng kinh điển) còn lưu 
lại nhiều bài Pháp thoại mà Thầy đã tuyên thuyết cho các chúng 
xuất gia cũng như nam, nữ tai gia. 

Cả hai Thầy Sariputta và Moggallana đều tịch trước Thay của 


họ là Đức Phật. Khi biết rằng ngày cuối của mình đã đến gần, 
Thầy Sariputta từ giã Đức Phật và lên đường trở về ngôi làng nơi 
Thầy ấy sinh ra. Mặc dù có một người con trai với mức độ tâm 
linh vượt thắng như vậy, nhưng mẹ của Thầy Sariputta lại không 
có niềm tin vào Phật pháp, thế nên Thầy Sariputta luôn muốn báo 
đáp công ơn mẹ đã nuôi nang mình, bằng cách giúp bà hiểu được 
lời dạy của Đức Phật. Thầy nhờ một Thầy Tỳ Khưu khác đi trước 
để báo cho mẹ biết rằng Thầy ấy sẽ về nhà. Những tưởng rằng con 
trai mình cuối cùng cũng đã từ bỏ lối sống xuất gia và trở lại đời 
sống thế tục, khiến bà vui mừng khôn siết. Nhưng khi Thầy 
Sariputta về đến, bà nhận ra rằng con trai mình vẫn còn là một nhà 
Sư, bà hờn dỗi lui về tự nhốt mình trong phòng. Sức khỏe của 
Thầy Sariputta bắt đầu xấu đi một cách nhanh chóng, tranh thủ lúc 
Thầy nằm nghỉ trong phòng của mình, rất nhiều các vị trời đã đến 
thăm và bày tỏ lòng kính trọng của họ. Khi mẹ của Thầy Sariputta 
nhìn thấy chúng thiên ấy, bà bắt đầu nhận ra rằng con trai mình 
đức hạnh và đáng kính đến dường nào. Khi bà đến gặp người con 
trai đang nằm hấp hối của mình, Thầy Sariputta đã giảng giải Phật 
pháp cho bà và cuối cùng bà đã chứng được thánh quả Nhập lưu. 
Sau đó, Thầy gọi tất cả các Thầy Tỳ Khưu đã đi cùng mình và hỏi 
họ rằng, liệu trong suốt bốn mươi năm qua ông có làm gi khiến họ 
phải phiền lòng không, và liệu rằng họ có thể tha thứ cho ông 
được không. Mọi người đều đồng lòng rằng không có gì nơi Ngài 
khiến họ phiền lòng mà cần phải tha thứ. Ngay sau đó Thầy 
Sariputta đã vào Niết Bàn. 

Chi hai tuần sau đó Thầy Moggallana cũng viên tịch. Thầy ấy từ 
lâu đã xác nhận rằng mình thấy rõ được nẻo đi về của những 
người đã mất và những người tu khổ hạnh theo đạo Jain thường 
tái sinh ở các cảnh giới thấp. Thầy Moggallana được nhiều người 
kính trọng cùng với năng lực thần thông vốn rất nổi tiếng, nên mọi 
người tin những gì thầy ấy tuyên bố về những hành giả Jain. Lo sợ 
vì sức ảnh hưởng ngày càng suy yếu của giáo phái mình, một 
nhóm những giáo sĩ Jain bại hoại đã quyết định ám sát Thầy ấy. 
Họ thuê một số tên côn đồ bao vây tịnh that nơi Thầy Moggallana 
đang ở, nhưng khi biết được sự có mặt của họ thì Thầy ấy đã 
thoát khỏi qua đường lỗ khóa. Việc này đã diễn ra nhiều lần cho 
đến cuối cùng những kẻ côn đồ đó khi bắt được Thầy đã đánh đập 
một cách tàn nhẫn và bỏ mặc Thầy cho đến chết. Trước lúc viên 
tịch, với chút sức lực còn sót lại, Thầy đã hướng mình về nơi có 
đức Thế Tôn đang ngự, để đảnh lễ Người lần cuối rồi nhẹ nhàng 


ra đi. Theo lưu truyền thì Thầy Moggallana đã bị sát hại như vầy là 
vì trong một kiếp sống trước, Thầy đã ra ra tay giết cha mẹ mình, 
bởi nghe theo lời xúi giục của vợ khi cô này ghen tị với sự quan 
tâm mà Thầy dành cho họ. 


ANANDA - NGƯỜI MÀ AI CÜNG YÊU 
MỄN 


L 


uôn có một vị thị giả theo hầu cận Đức Phật để phụ giúp 
những công việc như truyền tin, sửa soạn chỗ ngồi và chăm lo cho 
những nhu cầu cá nhân của Ngai. Trong hai mươi năm đầu truyền 
dạy Giáo Pháp của mình, Ngài đã có một số vị thị giả như các 
Thầy Nagasamala, Upavana, Nagita, Cunda, Radha cùng một số vị 
khác, nhưng không ai trong số họ tó ra là thích hợp. Một ngày nọ, 
khi Ngai quyết định sẽ tìm người thay thế cho Thầy thị giả hiện tai 
của mình, Phật đã gọi tất cả các Thầy Tỳ Khưu lại và nói rằng: 


“Ta nay tuổi đã già nên mong muốn có một vị làm thị giả 
dài lâu, là vị sẽ luôn nghe theo những mong muốn của ta 
về mọi mặt. Vậy trong các Thầy ai sẵn lòng làm thị giả 
cho ta?” 


Tất cả các Thầy khi đó đều phấn khởi xung phong phục vụ cho 
Ngài ngoại trừ Thầy Ananda. Thầy ấy chỉ khiêm tốn ngồi ở phía 
sau và im lặng. Sau đó, khi được hỏi vì sao không tình nguyện làm 
thị giả cho Phật, thì Thầy ấy trả lời rằng Đức Phật là người biết rõ 
nên phải chọn ai rồi. Khi Đức Phật tỏ ý muốn Ananda làm thị giả 
của Ngài, thì Thầy Ananda nói ông sẽ chấp nhận trọng trách này 
với một vài điều kiện. Bốn điều kiện đầu tiên chính là Đức Phật 
đừng bao giờ cho Thầy bất kỳ thức ăn nào mà Ngài nhận được, cả 
y áo cũng vậy; rằng thầy ấy không muốn sẽ được sắp xếp cho bất 
kỳ chỗ ở đặc biệt nào, và thứ tu là Thầy sẽ không phai đi theo 
Phật đến nhà cư sĩ khi Ngài nhận lời mời thỉnh của họ. Thầy 
Ananda nhấn mạnh bốn điều kiện này bởi vì không muốn mọi 
người nghĩ rằng Thầy thị giả cho Đức Phật với tâm mong cầu vật 
chất. Bốn điều kiện sau liên quan đến mong muốn giúp Giáo Pháp 
được quảng truyền của Thầy Ananda. Những điều kiện này gồm: 
Đức Phật sẽ hoan hỷ cùng đi với Thầy ấy đến nơi mà Thầy được 
mời; rằng nếu có người đến từ những vùng xa xôi để gặp Phật, 
Thầy ấy sẽ có đặc quyền được giới thiệu họ; nếu có bất kỳ nghỉ 
ngờ nào về Giáo Pháp, Thầy ấy có thể hỏi Đức Phật bất cứ lúc nào; 
và rằng nếu Đức Phật nói một bài Pháp nào mà vắng mặt Thầy thì 


Ngài sẽ hoan hy thuyết lại cho thầy ấy sau. Đức Phật mim cười 
chấp nhận những điều kiện này và từ đó bắt đầu mối thâm tình 
giữa Ngài và Thầy Ananda kéo dài trong suốt hai mươi lăm năm 
tiếp theo. 

Thầy Ananda được sinh ra ở Kapilavatthu và là em họ của Đức 
Phật, bởi cha Thầy là Amitodana, em trai của vua cha Đức Thế 
Tôn, Suddhodana. Trong lần đầu tiên Đức Phật về thăm lại 
Kapilavatthu sau khi giác ngộ, Ananda, cùng với anh trai 
Anuruddha và người anh họ Devadatta đã xuất gia theo Phật, trở 
thành những vị tu sĩ. Thầy ấy đã thể hiện là một người học trò đầy 
quyết tâm và siêng năng, trong vòng một năm, Thầy Ananda đã đạt 
được quả thánh Nhập Lưu. Đời sống xuất gia đã mang lại cho 
Thầy Ananda niềm hạnh phúc nội tại to lớn, cùng với bản tính 
trầm lặng và khiêm nhường, khiến Thầy ít được người khác chú ý 
cho đến khi được chọn làm thị giả cho Đức Phật. Trong khi một số 
người phát triển những phẩm chất dẫn đến chứng ngộ, bằng thiền 
định hoặc trầm mặc suy ngẫm, thì Thầy Ananda lại thực hiện điều 
đó với tình thương và sự quan tâm mà Thầy dành cho người khác. 
Ngay trước khi Đức Thế Tôn vào Vô Dư Niết Bàn, Thầy Ananda đã 
khóc và tự nhủ rằng: 


“Than ôi, ta nay vẫn còn là ké hữu học với nhiều điều còn 
phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư của ta sắp diệt độ thì 
còn ai thương tưởng ta nữa.” 


Đức Phật đã gọi Ananda đến trước Ngai và trấn an Thầy bằng 
việc xác nhận rằng, Thầy Ananda đã phát triển nội tâm đến một 
mức độ rất cao với tình thương và lòng vị tha của mình, và rằng 
chỉ cần nỗ lực tinh tấn thêm một chút nữa thôi là thầy cũng sẽ 
chứng ngộ. 


“Thôi đủ rồi, Ananda, chớ có buồn rầu khóc than. Chẳng 
phải ta đã tuyên bố trước với Thầy rằng mọi vật khả ái, 
tốt đẹp cũng đều sẽ thay đổi, không tránh khỏi sự chìa lìa 
và vô thường sao? Vậy thì làm sao chúng không hoại diệt 
được? Này Ananda, suốt mấy mươi năm qua, Thầy đã đối 
với Như Lai bằng thân, miệng và ý nghiệp đầy lòng từ ái, 
lợi ích, an lạc, với tất cả tâm ý và rộng lượng. Này 
Ananda, Thầy đã tạo được vô lượng công đức. Hãy cố 
gắng tỉnh tấn lên và Thầy sẽ chứng được quả Vô lậu, 


không bao lâu đâu.”1 


Tâm ý luôn hướng đến lợi ích cho mọi người của Thầy Ananda 
được biểu lộ ở ba việc - thị giả cho đức Phật, sự ân cần cùng tình 
thương lớn đối với học trò gồm cả xuất gia và tại gia cũng như cho 
đời sau, và thứ ba là vai trò quan trọng của Thầy trong việc gìn giữ 
và lưu truyền Giáo Pháp. 

Là thị giả riêng của Phật, Thầy Ananda luôn nỗ lực giúp Thế 
Tôn trong tất cả những công việc bình thường hàng ngày, để Ngài 
có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc giảng dạy Giáo Pháp và 
giúp đỡ mọi người. Với tâm niệm đó, Thầy làm mọi thứ từ giặt git 
hay vá nhíp y áo, dọn dẹp hương thất, rửa chân, xoa lưng và đứng 
phía sau hầu quạt cho Phật khi Ngài thiền tọa. Thầy chọn chỗ nghỉ 
thật gần để có thể luôn có mặt khi Phật cần, hoặc theo sau mỗi lần 
Ngài đi dạo quanh tu viện. Thầy sẽ đi mời những Thầy, Cô mà Thế 
Tôn muốn gap, và ngăn mọi người những khi Đức Phật muốn nghỉ 
ngơi hoặc ở một mình. Trong vai trò là người thị giả, thư ký, trung 
gian và người gần gũi Phật, Thầy Ananda luôn kiên nhẫn, khiêm 
tốn và không mệt mỏi, thường để tâm đoán biết những gì mà Thế 
Tôn cần. 

Mặc dù công việc chính của Thầy Ananda là chăm sóc các việc 
cần thiết cho Đức Phật, nhưng thầy luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi 
có ai đó cần. Thầy thường cho những bài Pháp thoại và thật sự 
Thầy ấy là một người giỏi và thiện xảo đến mức Thế Tôn đôi lúc 
gọi thầy thuyết pháp thay cho Ngài hay là tiếp tục bài Pháp thoại 
mà Thế Tôn đã bắt dàu.2 Người ta nói rằng vào buổi trưa, lúc Phật 
nghỉ ngơi thì Thầy Ananda sẽ tranh thủ khoảng thời gian thong thả 
ấy mà đi thăm những người bệnh, để trò chuyện và giúp tâm họ 
bình an hơn, hay mang thuốc đến cho họ. Một lần khi Thầy nghe 
kể về một gia đình rất nghèo đang phải vật lộn để nuôi hai đứa 
con trai nhỏ. Biết rằng nếu cứ như vậy thì hai em ấy sẽ phải đối 
mặt với một tương lai rất nghiệt ngã, nên Thầy ấy nghĩ rằng mình 
cần phải làm gì đó để giúp các em, Thầy đã xin phép và được Thế 
Tôn chấp nhận cho hai em được xuất gia, và từ đó mở ra cho các 
em một cơ hội trong cuộc doi.s 

Cuộc sống trong Tăng đoàn không phải lúc nào cũng dễ dàng 
đối với các vị Ni. Phần lớn các Thầy luôn giữ khoảng cách với họ 
vì không muốn bị cám dỗ. Nhiều Thầy thậm chí còn đối xử phân 
biệt với các Có nữa. Nhưng riêng Thầy Ananda thì lại khác, Thầy 
luôn sẵn sàng giúp đỡ cho họ. Chính Thầy là người cầu thỉnh Đức 


Phật xuất gia cho những vị Ni đầu tiên, Thầy luôn sẵn lòng thuyết 
Pháp cho các vi Ni và cận sự nữa, cũng như động viên họ thực tập. 
Bởi vì lòng thương tưởng của Thầy ấy dành cho nữ giới nên họ 
thường tìm đến Thay.4 

Đức Phật từng tuyên bố trước đại chúng rằng Thầy Ananda là 
tối thắng trong số những người nghe nhiều Giáo Pháp, có trí nhớ 
tốt, tỉnh thông tuần tự các Pháp đã ghi nhớ và kiên trì.s Thế Tôn 
không có viết xuống, và quả thực, dầu rằng việc viết lách đã được 
biết đến vào thời đó nhưng nó rất ít được sử dụng. Thế nên trong 
suốt thời gian Phật còn tại thế và cả nhiều thế kỷ sau khi vào Niết 
Bàn, lời dạy của Ngài đều được ghi nhớ và truyền lại từ người này 
sang người khác. Với năng lực ghi nhớ vô cùng xuất sắc, cộng với 
thực tế là Thầy thường luôn ở bên Đức Phật, nên có nghĩa rằng 
Thầy Ananda, hơn bất kỳ người nào khác, sẽ chịu trách nhiệm cho 
việc gìn giữ và trao truyền Giáo Pháp của Thế Tôn. Tuy vậy, không 
có nghĩa là Thầy Ananda sẽ ghi nhớ nguyên văn những lời của Đức 
Phật - điều này hẳn là không thể và cũng không cần thiết, vì sự 
thông hiểu Giáo Pháp không phụ thuộc vào sự sắp xếp của các từ 
và câu, mà là lĩnh hội được ý nghĩa của những từ ngữ ấy. Thay 
vào đó, Thầy Ananda nhớ rõ ý chính của những gi Đức Phật nói, 
đối tượng mà Ngài nói, những cụm từ đặc biệt quan trọng hoặc 
nổi bật, những câu chuyện hay dụ ngôn được sử dụng và cũng như 
các chuỗi, mà trong đó tất cả các tư tưởng được trình bày. Thầy 
Ananda sau đó sẽ lặp lại những gi Thầy đã được nghe va ghi nhớ 
cho những người khác, và dần dần Giáo Pháp được khẩu truyền 
ngày một lan rộng. Điều này giúp cho những vị ở xa Đức Phật sẽ 
có thể nghe được Giáo Pháp mà không cần đến sự hỗ trợ từ sách 
vở hay nhất thiết phải đi xa. 

Sau khi Đức Phật nhập Vô Dư Niết Bàn, 500 vị Thánh Tỳ Khưu 
đã nhóm họp tại Rajagaha nhằm kết tập lại và ghi nhớ tất cả 
những lời dạy của Thế Tôn để có thể truyền dạy lại cho các thế hệ 
sau. Chính vì đã được nghe thật nhiều bài pháp, nên sự có mặt của 
Thầy Ananda là vô cùng cần thiết cho đại hội kết tập, thế nhưng 
Thầy ấy lại chưa chứng ngộ. Bây giờ Thầy Ananda không còn phải 
chăm sóc cho Đức Phật nữa và có nhiều thời gian hơn để thiền 
định, nên Thầy ấy đã bắt đầu tinh tấn thực tập một cách phi 
thường với hy vọng có thể chứng ngộ trước khi hội nghị kết tập 
bắt đầu. Càng gần đến ngày hội nghị bắt đầu thì Thầy ấy lại càng 
ra sức thực tập gắt gao hơn trước. Thầy miên mật ngồi thiền mãi 
cho đến đêm trước ngày bắt đầu hội nghị, và bắt đầu tin chắc rằng 


mình không thể nào chứng ngộ kịp trước khi trời sáng được. Nghĩ 
vậy nên Thầy bỏ cuộc và quyết định ngả lưng xuống ngủ. Và ngay 
chính lúc đầu vừa chạm xuống gối thì Thầy ấy giác ngộ. Sáng hôm 
sau, Thầy Ananda đã được chào đón nồng nhiệt tại hội nghị và 
trong suốt những tháng sau đó, Ngài đã thuật lại cho hội chúng 
hàng ngàn bài pháp mà Ngài đã nghe, với mỗi bài pháp đều được 
bắt đầu bằng lời: “Đây là những điều tôi nghe Phật nói” (Evam me 
sutam). Bởi vì những đóng góp to lớn đối với việc bảo tón Giáo 
Pháp, Thầy Ananda đôi khi còn được biết đến với danh hiệu: 
“Người Thủ Hộ Pháp Tạng” (Dharmabhandagarika). Với tấm lòng 
luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người cùng với đức kiên nhẫn và sự 
thánh thiện, Thầy Ananda là một trong số hiếm những người có 
thể sống hòa thuận với bất kỳ ai, và mọi người ai cũng quý mến 
Thầy ấy. Ngay trước lúc nhập diệt, giữa toàn thể hội chúng, Đức 
Phật đã tán dương công hạnh của Tôn giả Ananda với lời biết ơn 
về tình cảm thân thiết cùng những tháng năm trung thành, tận tâm 
chăm sóc của Tôn giả. 

“Này các Thầy, tất cả các bậc Chánh Đẳng Giác trong quá khứ 
đều có một người thị giả tối thắng như Ananda, và tất cả các bậc 
Chánh Đẳng Giác trong tương lai cũng sẽ như vậy. Ananda là 
người có trí. Thầy ấy hiểu rõ khi nào là đúng thời để các Tỳ Khưu, 
Tỳ Khưu Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, vua chúa, đại thần, ngoại đạo sư, 
hay đệ tử các ngoại đạo sư đến gặp ta. Ananda có bốn phẩm chất 
đặc biệt và phi thường. Thế nào là bốn? Nếu có chúng Tỳ Khưu 
đến yết kiến Ananda, chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì được yết kiến 
Ananda; nếu Ananda thuyết pháp chúng ấy sẽ được hoan hỷ vì bài 
thuyết pháp; nếu Ananda làm thinh thời, này các Tỳ Khưu, chúng 
Tỳ Khưu ấy sẽ thất vọng. Cũng tương tự như vậy đối với chúng Tỳ 
Khưu Ni, chúng nam cư sĩ và chúng nữ cư sĩ.” 

Không ai biết chính xác khoảng thời gian và nơi mà Thầy 
Ananda viên tịch nhưng theo mọi người truyền miệng nhau lại thì 
Thầy ấy đã sống rất thọ. Khi Pháp Hiển, nhà chiêm bái nổi tiếng 
người Trung Hoa, khi thăm viếng Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 5 
Tây Lịch, đã ghi chép lại việc nhìn thấy một bảo tháp thờ xá lợi 
của Tôn giả Ananda, và đặc biệt là các Sư cô thời đấy vô cùng kính 
nể trí nhớ của Ngài ấy. 


ANGULIMALA - TÜ KÉ SÁT NHÁN 
TRỞ THÀNH BẬC THÁNH 


V 


lên quan tư tế của Vua Pasenadi là một Brahmin uyên bác, 
nhưng lai rất mê tín tên là Bhaggava Gagga. Vai trò của ông là 
chiêm tinh, tư van về thời điểm phù hợp nhất để bắt tay vào các 
công việc khác nhau, và xua đuổi những năng lượng xấu bằng bùa 
chú. Ngày vợ ông hạ sinh cho ông một cậu con trai, ông vui mừng 
khôn xiết, nhưng khi xem tướng số cho đứa bé thì niềm vui của 
ông biến thành nỗi lo sợ. Tướng số chỉ ra rằng cậu bé sẽ lớn lên 
với thiên hướng trở thành một kẻ tội phạm. Với sự lo lắng đến từ 
việc mê tín, cha mẹ cậu bé quyết định đặt tên cậu bé là Ahimsaka 
mang ý nghĩa “Vô hại” với hy vọng điều này sẽ giúp cậu chống lại 
ảnh hưởng của các vì sao. Cậu bé lớn lên thành một thanh niên 
ngoan, học giỏi và vâng lời cha mẹ. Nhưng để đảm bảo rằng anh ta 
sẽ không trở thành con người xấu, cha mẹ liên tục nhấn mạnh với 
anh tầm quan trọng của việc vâng lời và làm theo những gì họ chỉ 
bảo. 

Sau đó, anh rời nhà đến Taxila để học lên cao hơn. Vào thời đó, 
những người Brahmin trẻ tuổi sẽ đi đến Taxila và sống với một vị 
Brahmin uyên bác để học những hiểu biết truyền thống và đổi lại 
họ sẽ phục vụ cho nhà vị ấy. Mối quan hệ giữa họ khi ấy sẽ giống 
như là cha và con. Ahimsaka được vị thầy đặc biệt quan tâm vì là 
một học sinh rất đỗi nghe lời, nhưng điều đó cũng làm các bạn 
đồng học trở nên ghen tị. Họ quyết định tìm cách khiến cho thầy 
giáo trở nên ghét Ahimsaka. Theo kế hoạch, họ lần lượt đến gặp vị 
thầy giáo và rỈ vào tai ông rằng cậu học trò cưng đang muốn chiếm 
lấy vị trí của thầy. Lúc đầu, người thầy gạt đi và cho rằng điều đó 
là vô lý, nhưng những hạt giống khong tin tưởng đã dần được gieo 
vào tâm thức của ông, và cuối cùng nảy nở thành sự nghi ngờ và 
người thầy bắt đầu tin về sự thù nghịch của Ahimsaka đối với 
mình. 

“Tên thanh niên trẻ tuổi này có sức khỏe phi thường và rất có 
khả năng sẽ làm hại ta. Ta phải tìm cách đuổi hắn đi và làm thế 
nào để chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ quay trở lại”, ông ta 
tự nghĩ như thế. 


Một ngày nọ, thầy giáo gọi Ahimsaka đến và nói: 

“Con đã lãnh hội tất cả những gì cần phải học ở đây, giờ là lúc 
con phải trả công cho ta.” 

“Chắc chắn rồi”, Ahimsaka nói. “Thầy muốn con trả công thầy 
như thế nào?” 

“Con phải đem cho ta một ngàn ngón tay trổ từ bàn tay người.” 

“Con không tin là thầy lại bắt con làm điều này?” Ahimsaka 
kinh khiếp đáp lại. 

“Ngươi đã nhận lấy từ ta nên để đền đáp thì ngươi phải thực 
hiện mệnh lệnh của ta. Giờ hãy đi và mang về một nghìn ngón 
tay.” 

Hẳn nhiên ông thầy nọ hy vọng rằng trong lúc thực hiện nhiệm 
vụ này, Ahimsaka sẽ bị giết và rồi ông sẽ không bao giờ phải gặp 
lại anh ta nữa. 

Chàng học trò khốn khổ trở về Kosala và chuyển đến sống trong 
khu rừng Jalani. Ban đầu việc ấy với anh có phần miễn cưỡng 
nhưng dần về sau, không chút ray rứt, anh ta bắt đầu mai phục 
những người bộ hành đơn độc, giết họ rồi chặt lấy một ngón tay 
và sống nhờ vào những của cải mà anh ta cướp được. Thoạt tiên, 
ông treo các ngón tay trên cây nhưng lũ chim tới mổ lấy thịt và 
khiến cho các đốt xương rơi xuống và vương vãi trên đất. Chính vì 
vậy một thời gian sau, Ahimsaka luồn các ngón tay vào một sợi dây 
và đeo chúng quanh cổ mình. Điều này khiến anh có một vẻ ngoài 
kinh khiếp và là kể giết người khét tiếng đáng sợ khi đó được biết 
đến với cái tên Angulimala (Vòng cổ bằng các ngón tay). Cuối 
cùng, bằng cách giết người, và có lẽ cùng với việc cắt ngón tay từ 
các xác chết, mà ở Ấn Độ cổ đại không được chôn cất mà đem bó 
những nơi xa vắng, Angulimala đã thu thập được 999 ngón tay. 

Rồi cũng đến lúc cha mẹ anh nghe tin kẻ giết người, mà mọi 
người đang bàn tán chính là cậu con trai ruột của mình. Bối rối và 
xấu hổ, người Brahmin già - cha anh ddA từ mặt đứa con trai mình. 
Nhưng mẹ anh lại không nỡ làm như vậy, bà dự định đi đến khu 
rừng nơi người ta bảo con trai bà đang ẩn náu và tìm cách nói 
chuyện với anh. Ngay lúc dường như Angulimala thậm chí chuẩn 
bị giết cả mẹ ruột của mình thì anh ta đã gặp được Đức Phật. 

Khi Đức Phật nghe tin về Angulimala, Ngài lặng lẽ rời Jetavana 
và lên đường đi đến rừng Jalani, nằm cách đó khoảng bốn mươi 
cây số. Trên đường đi, những nhóm khách bộ hành Ngài gặp đều 
cảnh báo Ngài không nên tiếp tục đi một mình vì rất nguy hiểm. 
Đức Phật chỉ mỉm cười với họ và tiếp tục đi tới. Khi Angulimala 


nhìn thấy Đức Phật, anh đã vô cùng ngạc nhiên: 

“Thật là tốt. Thường chỉ có những khách bộ hành với nhóm hai 
mươi, ba mươi hoặc bốn mươi người mới đi trên con đường nay 
nhưng đây chỉ có một kẻ hành khất đơn độc. Ta sẽ giết hắn.” 

Nắm chặt lấy thanh kiếm và chiếc khiên của mình, Angulimala 
xuất hiện tÙ trong rừng và bat đầu đuổi theo Đức Phật, nhưng 
mặc dù gắng sức chạy nhanh nhất có thể, anh ta vẫn không thể 
đuổi kịp Đức Phật, người mà chỉ đang bước đi một cách khoan 
thai. Anh gắng sức tăng tốc nhưng vẫn không tài nào đến gần Đức 
Phật được. Hoàn toàn hoang mang, anh lớn tiếng hét rằng: 

“Hãy dừng lại, này tên khổ hạnh kia!” 

Đức Phật quay lại nhìn anh ta, và đáp: 

“Ta đã dừng lại. Tại sao con vẫn chưa dừng?” 

Angulimala càng thêm hoang mang hỏi: 

“Ý của ngươi là sao, hỡi tên khổ hạnh?” 

“Ta đã dừng lại việc gây hại cho sinh mang của chúng sinh. 
Con còn giết hại và con vẫn chưa dừng lại”, Đức Phật đáp. 

Những điều khủng khiếp đã gây ra, cùng sự khốn khổ của cuộc 
đời mình khi đó ùa về trong tâm trí Angulimala, khiến anh ấy ngã 
quy và bật khóc. Rồi anh buông bỏ vũ khí, lạy xuống dưới chân 
Đức Phật và cầu xin được gia nhập đoàn thể xuất sĩ. Đức Phật đã 
xuống tóc cho anh và họ cùng nhau lên đường về lại Savatthi. Vài 
hôm sau, khi Đức Phật và Angulimala đang tĩnh tọa ở Jetavana thì 
Vua Pasenadi với đoàn tùy tùng gồm những người lính được trang 
bị khí giới đầy đủ đến thăm. 

“Thưa bệ hạ, ngài sắp đi đâu?” Đức Phật hỏi. “Phải chăng đang 
có tranh chấp biên giới với Magadha?” 

“Thưa không, Bạch Thế Tôn”, vua trả lời. “Có một kẻ sát nhân 
đáng sợ đang hoạt động trong vương quốc. Vì hắn mà người dân ở 
các khu vực xa xôi đã thu dọn đồ đạc, rời bỏ xóm làng để chuyển 
đến những nơi an toàn trong thành phố. Bây giờ người dân đang 
thỉnh cầu con tiêu tiêu diệt hắn, nên con đang trên đường đi tìm 
hắn ta.” 

“Nếu được biết rằng tên sát nhân này đã từ bỏ cuộc sống đáng 
ghê sợ của mình và trở thành một vị xuất sĩ thì người sẽ làm gi, 
này bệ hạ?” 

“Con nghĩ là con sẽ cúi đầu và đối xử với vị ấy giống như với 
bất kỳ vị xuất sĩ nào khác. Nhưng điều ấy sao có thể xảy ra được, 
thưa Thế Tôn?” 

Đức Phật khi ấy duỗi tay ra và nói: 


“Ở đây, này bệ ha, chính là Angulimala.” 

Nhà vua sợ hãi lùi lại, nhưng Đức Phật đã trấn an ông: 

“Này bệ hạ, đừng sợ. Không cần phải hốt hoảng.” Khi ấy nhà 
vua đến gần hơn để nhìn kỹ vị sư kia và hỏi: “Đây có thật là 
Angulimala không, thưa Thế Tôn?” 

“Đúng vậy, này bệ hạ.” 

Sau đó, vua nói với Thầy Angulimala: 

“Tên của cha Thầy là gì? Mẹ Thầy thuộc thị tộc nào?” 

“Cha tôi là Gagga và mẹ tôi là người Mantani.” 

“Vậy mong cho họ được an vui. Nếu Thầy cần bất kỳ vật dụng 
nào, tôi sẽ cố gắng chu cấp chúng cho Thầy”, nhà vua nói với vẻ lo 
lắng. 

Thầy Angulimala đáp lại: 

“Cảm ơn bệ hạ. Nhưng y áo tôi đã đủ.” 

Sau đó vua Pasenadi đến ngồi gần Đức Phật và nói: 

“Bạch Đức Thế Tôn, thật là tuyệt vời khi không cần gậy gộc 
hay gươm giáo, Ngài có thể bình định những ké mà con không thể 
làm được dẫu với gậy gộc hay gươm giáo.” 

Đức Phật mỉm cười sau khi nghe nhà vua nói. 

Tôn giả Angulimala sống đời sống đơn giản và tịch tịnh dưới sự 
hướng dẫn của Đức Phật, và cuối cùng cũng đã đạt được giác ngộ. 
Nhưng mãi cho đến khi đó thì vẫn còn nhiều người nhớ về quá 
khứ khủng khiếp và xa lánh Thầy ấy. Thầy Angulimala thường trở 
về với bình bát trống không sau những lần đi khất thực, và đôi khi 
người ta còn ném đá vào Thầy ấy nữa. Có một lần khi trông thấy 
Thầy ấy đi khất thực trở về trên mình bê bết máu và chỉ chít 
những vết cắt do bị một đám đông giận dữ tấn công, Đức Phật an 
Ui rằng: 

“Thầy phải chịu đựng điều này, này Angulimala. Thầy phai im 
lặng mà chịu đựng điều này. Đây là nghiệp quả của những việc mà 
Thầy đã làm trước đây.”1 


ANATHAPINDIKA - NGƯỜI CHU CẤP 
CHO NGƯỜI NGHÈO 


V 

ào thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch, giao thương và buôn bán đã rất 
phát triển ở Ấn Độ. Nhiều đoàn lữ hành di chuyển từ thành phố 
này sang thành phố khác, và những ngôi nhà tài chính luôn có sẵn 
tiền để cho vay. Một người với kỹ năng và sẵn sàng chấp nhận 
mạo hiểm, thì việc kiếm được nhiều tiền là điều rất có thể, thậm 
chí là trở thành một vị triệu phú (setthi). Một trong những đệ tử 
cư sĩ nổi tiếng nhất của Đức Phật là một người như vậy. Tên ông 
ta là Sudatta, nhưng vì ông luôn sẵn sàng giúp đỡ cho những người 
đói kém, vô gia cư hay bị ruồng bó nên ông được mọi người gọi là 
Anathapindika (Cấp-Cô-Độc), có nghĩa là “Người Chu Cấp Cho 
Người Nghèo.” 

Anathapindika sống ở Savatthi nhưng vì công việc nên ông 
thường hay đi xa, và vào một ngày khi đang ở Rajagaha, ông đã đi 
thăm người anh rể của mình. Khi ông đến, toàn bộ người trong 
nhà đều đang rất bận rộn cho việc chuẩn bị cho một bữa tiệc, mà 
Anathapindika đã không nhận được lời mời nồng nhiệt như mọi 
khi. “Sự kiện trọng thể nào sắp diễn ra vậy?” Anathapindika hỏi 
anh rể của mình. “Anh đang chuẩn bị cho một lễ cưới long trọng 
hay là nhà vua sắp ghé thăm sao?” “Không”, anh ông trả lời. “Đức 
Phật và chúng đệ tử của Người sẽ đến dùng cơm vào ngày mai.” 
Chỉ nghe đến từ “Phật” thôi thì toàn thân Anathapindika đã dâng 
tràn một niềm hỷ lạc vô bờ đến nỗi ông không kiềm chế được 
mình. 

“Ý anh là một bậc thánh Toàn Giác đã xuất hiện nơi cõi đời này 
sao? Thật tuyệt vời làm sao! Hãy đưa em di gặp Ngài ấy.” 
Anathapindika muốn đi ngay lập tức nhưng ông đã được anh mình 
thuyết phục rằng là đã quá muộn và nếu sáng mai đi thì sẽ tốt hơn. 
Đêm đó, Anathapindika hân hoan đến độ ông dường như chẳng 
ngủ được và ông đã thức dậy nhiều lần trong đêm những tưởng 
rằng đã đến lúc bình minh. Cuối cùng, nghĩ rằng mặt trời sẽ sớm 
mọc, Anathapindika đã trở dậy để chuẩn bị đi gặp Phật, nhưng khi 
ông ra tới vùng ngoại ô của thành phố thì trời vẫn còn rất tối, ông 
trở nên sợ hãi và quyết định sẽ quay về. Đột nhiên, một vị thiện 


thần xuất hiện làm sáng rỡ cả một vùng và thúc giục ông tiếp tục. 
“Hãy tiếp tục, này bạn hiền. Tiến về phía trước sẽ tốt cho bạn hơn 
là quay lại.” Được khuyến khích bởi những lời ấy, Anathapindika 
tiếp tục bước tới và chi một lát sau ông bắt gặp Đức Phật đang đi 
thiền hành trong ánh ban mai của buổi sớm. Thấy Anathapindika 
ngập ngừng không dám đến gần, Đức Phật đã ra hiệu "hãy đến 
đây, Sudatta.” Ngạc nhiên vì Đức Phật biết tên thật của mình và 
kính phục trước sự hiện diện của một con người vĩ đại, 
Anathapindika vội vã tiến về phía trước và sụp lạy dưới chân Thế 
Tôn. Hai người nói chuyện một lúc và đến khi mặt trời mọc, 
Anathapindika hiểu được bản chất của Pháp và chứng được thánh 
quả Dự Lưu. 

Anathapindika sau đó đã thỉnh ý Đức Phật để được cúng đường 
đến Ngài một bữa ăn vào ngày hôm sau và Đức Phật đã chấp nhận. 
Suốt cả ngày hôm đó, tâm ông mãi miết suy nghĩ về việc sẽ hạnh 
phúc biết mấy nếu Đức Phật có thể ghé thăm Savatthi và rằng biết 
bao người sẽ được lợi lạc với sự có mặt của Ngài. Do đó, ngày 
hôm sau, khi Đức Phật thọ thực xong, Anathapindika đã thỉnh Phật 
đi đến Savatthi. Thế Tôn quán chiếu một lúc rồi nhận lời, Ngài dặn 
thêm: “Những bậc tỉnh thức ưa thích những trú xứ yên tĩnh”, và 
Anathapindika trả lời: “Con đã hiểu, bạch Thế Tôn.” 

Anathapindika trở lại Savatthi sau khi xong việc ở Rajagaha và 
ngay khi về đến, ông bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho chuyến 
ghé thăm của Đức Phật. Việc đầu tiên là tìm một trú xứ thích hợp 
cho Thế Tôn và Tăng đoàn, gần phố nhưng không quá ồn ào. Nơi 
được xem là phù hợp nhất, chính là một khu vườn cách các tường 
thành của Savatthi một dặm về phía Tây Nam, thuộc sở hữu của 
hoàng tử Jeta. Anathapindika đến gặp và hỏi xem liệu hoàng tử có 
muốn bán khu vườn của mình không nhưng vị hoàng tử nọ đã từ 
chối. “Hãy cho tôi một cái giá”, Anathapindika tô ý quyết mua cho 
bằng được, nhưng hoàng tử Jeta lần nữa khẳng định rằng ông 
không muốn bán nó. “Tôi sẽ trả bất cứ giá nào mà ngài muốn”, 
Anathapindika nói, và để khiến cho ông từ bỏ ý định mua khu 
vườn, hoàng tử nói: “Được rồi! Ông sẽ có được khu vườn với cái 
giá bằng số đồng tiền vàng đủ để phủ khắp mặt đất ở đấy.” 

Những tưởng với điều kiện như vậy có thể khiến 
Anathapindika nản chí, nhưng hoàng tử Jeta kinh ngạc khi thấy 
ông phấn khởi đồng ý và rời đi ngay để chuẩn bị số vàng. Chẳng 
lâu sau, một cổ xe chất đầy những đồng tiền vàng tiến đến khu 
vườn nọ và những người hầu bắt đầu trải chúng lên khắp mặt đất. 


Chứng kiến điều này, hoàng tử Jeta nhận ra quyết tâm có bằng 
được khu vườn của Anathapindika nên cuối cùng vị hoàng tử đã 
quyết định bán nó với một mức giá hợp lý cho ông. Anathapindika 
sau đó dành một số tiền khổng lồ để xây dựng các khu nhà ở, hội 
trường, nhà kho, đại sảnh, tạo cảnh vườn và đào ao trong khi 
Hoàng tử Jeta góp phần xây dựng một ngôi nhà bên cổng lối vào 
công viên thật ấn tượng cùng với tường thành xung quanh để đảm 
bảo sự tách biệt. Để ghi nhận công sức hai người, tu viện đó được 
đặt tên là rừng cây của Jeta và vườn của Anathapindika hay ngắn 
gọn là Rừng Cây Jeta (Jetavana).1 

Từ sau năm Ngài sáu mươi tuổi, ngoại trừ mùa an cư cuối cùng 
thì Jetavana là nơi mà Đức Phật lưu lại suốt tất cả những mùa 
mưa và đó cũng là nơi Ngài tuyên thuyết nhiều bài Pháp hơn hết 
thảy bất cứ địa điểm nào khác. Những nơi ưa thích của Đức Phật 
ở Jetavana là hai am thất nhỏ, Kosambakuti và Gandhakuti. 
Gandhakuti (Hương-Thất) có tên đó bởi vì những đóa hoa mà mọi 
người liên tục mang đến dâng cúng cho Đức Phật đã khiến nơi đó 
có hương thơm dễ chịu. Gandhakuti có một khu tiếp khách, chỗ 
ngủ, nơi tắm và một cầu thang dẫn đến nơi Đức Phật thỉnh thoáng 
đứng vào buổi tối và nói chuyện với các Thầy Tỳ Khưu. Một phần 
công việc của Tôn giả Ananda là thường xuyên phủi bụi và làm 
sạch Gandhakuti, dọn dẹp những bông hoa đã héo và đặt ghế cùng 
giường về lại vị trí của chúng. 

Mãi tới năm 1863, tàn tích của Jetavana được phát hiện, các 
nhà khảo cổ sau đó đã xác định được vị trí của Gandhakuti và 
Kosambakuti, và cho thấy rằng Jetavana là trung tâm của Phật giáo 
suốt từ thời Đức Phật cho đến thế kỷ 13. 

Mặc dù Anathapindika đã xây nên Jetavana, nhưng đây chắc 
chắn không phải là mức giới hạn cho lòng hào phóng của ông. 
Trong suốt những năm về sau, ông đã dành một số tiền rất lớn để 
chu cấp năm thứ cần thiết cho Tăng đoàn, xây dựng và duy trì các 
tu viện, cũng như nhân danh Phật Giáo mà làm vô số việc thiện 
lành. Ông hiểu rằng nếu sự giàu có được sử dụng với một tâm thế 
hào sang cùng lòng từ bi, thì nó sẽ là một phương tiện rất tốt trong 
việc giúp phát triển tâm linh. 

Anathapindika không chỉ hào phóng với của cải vật chất của 
ông mà về mặt tinh thần cũng vậy. Khi còn trẻ, ông có một người 
bạn tên là Kalakanni mang ý nghĩa là “không may mắn”, và hai 
người đã từng làm những chiếc bánh nướng bằng đất trong những 
lần chơi cùng nhau. Khi lớn lên, Anathapindika trở nên giàu có 


trong khi Kalakanni thì vẫn nghèo khó và liên tục gặp phải những 
bất hạnh. Hy vọng rằng người bạn cũ của mình có thể giúp đỡ, 
một ngày nọ Kalakanni với sự ngập ngừng và xấu hổ, đã đến gặp 
và hỏi xem liệu Anathapindika có thể giúp cho anh ta có một công 
việc hay không. Rất vui khi có thể giúp cho bạn mình, Trưởng giả 
Anathapindika đã giao cho anh ta công việc trông coi của cải ở một 
trong những ngôi nhà của ông. Gia đình Anathapindika khi ấy lấy 
làm không vui khi có Kalakanni trong nhà. “Sao ông lại có thể sử 
dụng người này? Hắn ta chẳng là gì ngoài một kẻ bị bỏ rơi. Chúng 
ta là một gia đình danh giá trong khi hắn ta còn thua một kẻ ăn 
xin. Với lại, chi riêng việc nghe cái tên Kalakanni được gọi trong 
nhà cả ngày đã chắc chắn sẽ mang lại nhiều xui xéo rồi.” 
Anathapindika trả lời: “Một người không được tạo nên bởi cái tên 
của họ. Những người mê tín sẽ phán xét người khác dựa vào tên 
của họ, nhưng người khôn ngoan sẽ phán xét người khác dựa vào 
phẩm chất của trái tim họ. Tôi sẽ không đuổi Kalakamni đi chỉ vì 
anh ta nghèo hoặc do tên họ anh ta. Chúng tôi đã là bạn của nhau 
từ khi còn nhổ.” 

Gia đình Anathapindika im lặng sau khi nghe câu trả lời đó 
nhưng họ vẫn cảm thấy không vui. Một ngày kia, Kalakanni có 
việc phải trở về làng mình một thời gian, khi một nhóm trộm hay 
tin anh ta sẽ vắng nhà, chúng quyết định sẽ đột nhập vào nhà trộm 
của. Đêm đó họ lên đến mà không biết rằng Kalakanni đã hoãn 
chuyến đi của mình lại. Anh tỉnh dậy khi nghe tiếng những tên 
trộm bên ngoài cửa sổ, và nhận ra rằng bọn chúng khá đông, tất cả 
đều mang theo vũ khí. Anh lập tức vùng dậy, nói chuyện thật to, 
đập mạnh cửa, thắp sáng đèn tất cả các phòng và tạo nhiều tiếng 
ôn nhất mà anh có thể. Khi ấy, những tên trộm nghĩ rằng trong 
nhà đang có tiệc nên đều bỏ trốn đi. Khi việc này được truyền đi 
khắp vùng, Anathapindika gọi gia đình của mình, những người mà 
bây giờ rất biết ơn Kalakamni, và nói với họ, “Nếu ngôi nhà này 
không được một người bạn khôn ngoan và trung thành bảo vệ như 
vậy thì nó đã bị trộm rồi. Nếu ngày trước tôi nghe theo lời khuyên 
của mọi người ắt hẳn giờ đây tất cả chúng ta đã rơi vào một tình 
thế khác rồi. Không phải là tên họ hay sự giàu có làm nên một con 
người mà là trái tim của anh ta.” Kalakanni sau đó được tăng 
lương va dần được cả gia đình chủ đón nhan.2 

Sự giàu có vượt bậc cùng sự hào phóng tương ứng của 
Anathapindika đã là nguồn cảm hứng cho nhiều bài Pháp của Đức 
Phật, một trong số đó liên quan đến chủ đề khéo léo trong việc sử 


dụng của cải. Nhưng đôi khi, Anathapindika phải được nhắc nhở 
rằng, không phải sự xa hoa của một món quà là quan trọng và 
cũng như có một số thứ quan trọng hơn sự hào phóng, ví dụ như 
tình thương và sự hiểu biết. Trong bài Kinh Velama, Đức Phật kể 
cho Anathapindika về một người đã từng tặng những món quà xa 
hoa, nhưng vì không thực sự giúp ích được cho ai mấy, nên những 
món quà của ông không mang lại nhiều thiện nghiệp. 

“Nếu người đó bố thí cho 100 người có chánh kiến, bố thí này 
quả lớn hơn. Nếu người đó bố thí cho 100 vị thánh Nhất Lai, bố 
thí này quả lớn hơn bố thí kia. Nếu người đó bố thí cho 100 vị 
thánh Bất Lai, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Nếu người đó bố 
thí cho 100 vị Chánh Đẳng Giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. 
Bố thí đến toàn thể chúng Tỳ Khưu với Đức Phật là vị thượng thủ, 
thì bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Nếu người ấy xây dựng một 
tỉnh xá cho chúng Tăng, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Quay về 
nương tựa nơi Phật, Pháp cùng Tăng và nghiêm giữ giới luật, bố 
thí này quả lớn hơn bố thí kia. Vượt trội hơn nữa đó là làm tràn 
ngập tâm với lòng từ. Tối thắng chính là phát triển tâm từ dù chi 
trong một khoảnh khắc.”3 

Về sau, Anathapindika trở nên nghèo khó do liên tục cho đi, và 
cũng do một số quyết định thiếu khôn ngoan trong kinh doanh. 
Cuối đời, ông ngã bệnh và Thầy Sariputta cùng Thầy Ananda 
thường đến thăm và an ủi ông với nhiều bài Pháp. Trải dài suốt 
dòng lịch sử, sự thiết lập và truyền bá của Phật giáo, thường luôn 
được sự hỗ trợ nhiệt tình và hào phóng từ các thương gia, cùng 
những doanh nhân giàu có, nhưng trong số đó, người đi đầu và tối 
thắng nhất chính là Anathapindika. 


KHỦNG HOÀNG Ó KOSAMBI 
K 


osambi từng là một thành phố lớn nằm bên bờ sông Yamuna 
(Á-Mặc-Nạp), được bao bọc bởi tường thành đồ sộ. Vì là nơi giao 
nhau của nhiều trục đường chính, nên nó đã trở thành một trung 
tâm trao đổi và buôn bán. Ba thương nhân giàu có bậc nhất của 
thành phố là Ghosita, Kukkuta và Pavarika, lúc bấy giờ là bạn thân 
của nhau. Họ cùng nhau làm ăn buôn bán và có chung mối quan 
tâm về tôn giáo. Trưởng giả Ghosita đã vươn lên từ xuất thân 
khiêm tốn, để trở thành vị quan trông coi ngân khố cho Vua Udena 
của Kosambi. Lúc ông vừa chào đời thì mẹ ông, một người gái 
điếm đã bỏ ông lại tại một bãi rác bên đường. Khi ấy, một người 
qua đường đã cứu lấy đứa bé, và sau cùng ông được viên quan tri 
khố của hoàng gia nhận nuôi, vì vị này cũng đang mong có một 
cậu con trai. Được đặt tên là Ghosita, cậu bé lớn lên và được xem 
như một thành viên của gia đình. Nhưng chi sau một vài năm, vợ 
của vị quan đó hạ sinh một đứa con trai và lập tức vị thế của ông 
bị thay đổi. Viên quan tri khố đã âm mưu cho một người thợ gốm 
giết cậu và vứt xác phi tang. Theo kế hoạch đó, Ghosita được cha 
sai mang một phong thơ đến cho người thợ gốm, với nội dung chỉ 
điểm cho hắn biết rằng, cậu bé đưa thơ là người cần phải giết. 
Trên đường đi, cậu gặp người em trai nuôi của mình và cho rằng 
việc đưa thơ chỉ là việc vặt nên không cần vội, cậu rủ em cùng 
chơi bi với lời cá cược, ai thua sẽ phải mang bức thơ đến cho 
người thợ gốm. Kết quả Ghosita chiến thắng và người em đã phải 
đi giao bức thơ và bị giết. Một thời gian sau, trong một âm mưu 
khác để giết cậu, Ghosita được gửi đến một trong những người 
chịu trách nhiệm thu thuế cho vị quan tri khố, ở một vùng xa xôi 
héo lánh, vẫn là cùng với một một lá thơ bảo rằng phải giết cậu 
bé. Trên đường di, Ghosita dừng lại dùng bữa tại nhà một triệu 
phú, và khi con gái của vị triệu phú nọ vừa trông thấy cậu, thì liền 
đem lòng yêu mến. Trong lúc nói chuyện, cô gái ngỏ ý muốn được 
xem bức thư mà Ghosita đang mang theo bên mình, sau khi cô ấy 
đọc và giải thích nội dung của nó cho cậu, Ghosita đã bị sốc. Họ 
quyết định viết một lá thư khác nói rằng viên thu thuế nên tác 
thành cho họ, xây cho họ một ngôi nhà để ở và chăm sóc cho họ. 
Hai người lên đường cùng với lá thư mới. Khi họ đến, viên thu 


thuế đã đọc lá thư và thực hiện y theo những lời dặn dó. Ghosita 
cùng người vợ trẻ của mình sống hạnh phúc trong vài năm cho đến 
một ngày nọ, họ nghe tin rằng vị quan tri khố bị ốm nặng và có 
khả năng không qua khỏi. Đôi vợ chồng tré lên đường về lại 
Kosambi để thăm ông lần cuối. Khi họ bước vào phòng, viên tri 
khố nhìn thấy họ và với hơi thở hấp hối ông nói, “Ta sẽ không để 
các ngươi thừa kế gia sàn của ta.” Tuy nhiên, vì lời nói của ông ta 
khi đó đã không còn được rõ ràng khiến cho mọi người nghĩ rằng 
ông đã nói: “Ta sẽ để cho các ngươi thừa kế gia san của ta”, và vì 
vậy Ghosita nhận được một phần thừa kế. Với số tiền nhận được, 
anh ta bắt tay vào kinh doanh và trở nên rất đỗi giàu có, và nhờ 
vào khả năng quản lý tiền bạc của mình nên cuối cùng ông được 
bổ nhiệm vào vị trí quan tri khố. 

Ghosita với những người bạn của ông đã nghe nói về Đức Phật 
và một ngày nọ nhân lúc có việc cần làm ở Savatthi, ông đã đến 
gặp Đức Phật và thỉnh Ngài đến Kosambi. Ông cùng hai người bạn 
đã cúng dường cho Đức Phật ba khu vườn thật khả ý, và những 
nơi này phát triển dần thành các tu viện. Trong số đó, khu vườn 
của Ghosita tọa lạc ngay tại cổng phía Đông của Kosambi, thường 
được gọi là Ghositarama, đã trở thành một trung tâm lớn cho việc 
học tập Giáo Pháp. 

Kosambi là nơi Đức Phật thường lưu lại và thuyết giảng nhiều 
bài Pháp. Người học trò nổi tiếng nhất của Ngài ở đó là người phụ 
nữ, tên Khujjuttara (Khố-Trúc-Đáp-Lạp). Cô là một nữ tỳ phục vụ 
trong hậu cung của Vua Udena, và vì Hoàng hậu Samavati cùng 
những nữ nhân khác không được phép rời khỏi hậu cung, cho nên 
một trong những công việc của cô là ra ngoài để lo những việc vặt 
cho họ. Một ngày nọ, cũng như mọi lần, Khujjuttara đi đến khu 
vườn để mua hoa cho hoàng hậu, và trong khi ở đó, cô ấy đã nghe 
được Đức Phật thuyết Pháp. Với căn tánh đặc biệt, cô đã thông 
hiểu rõ bài pháp và chứng được Thánh quả Nhập Lưu. Trở về lại 
hậu cung, cô kể cho hoàng hậu nghe về Giáo Pháp và niềm hân 
hoan của cô khi được nghe chúng. Hoàng hậu sau đó đã thường 
xuyên dặn cô đến diện kiến và lắng nghe những lời Đức Phật dạy, 
để cô có thể về lặp lại cho họ. Theo cách này, Khujjuttara đã trở 
nên vô cùng thông thạo về Pháp. Sự thật thì Đức Phật đã gọi cô là 
người học sâu hiểu rộng nhất trong tất cả các nữ đệ tử tại gia của 
Ngài. Tất cả các bài giảng trong Itivuttaka (Phật-Tự-Thuyết), một 
trong những quyển quan trọng nhất trong Tipitaka, là nhờ bà 
Khujjuttara ghi nhớ và thuật lại cho các Thầy Tỳ Khưu. 


Chính tại Kosambi, cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đầu tiên đã 
xảy ra cho Tăng đoàn. Chuyện là có hai Thầy Tỳ Khưu sống với 
nhau trong cùng một am thất, và trong hai Thầy có một vị hết lòng 
chuyên trì giới luật một cách cẩn trọng. Ngày nọ, vị thầy ấy đi vệ 
sinh và sau khi xong, Thầy đã không lấy đầy lại nước trong chậu. 
Vị Thầy bạn lúc đó đã trách mắng và buộc tội Thầy ấy đã vi phạm 
một điều luật. Một cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra và ngày một lớn, vị 
Thầy thứ hai khăng khăng rằng Thầy đầu tiên đã phá vỡ một điều 
luật; còn Thầy đầu tiên thì khẳng định rằng không.1 Cuối cùng tất 
cả các Thầy ở Kosambi đều bị cuốn theo và về phe của một trong 
hai vị Thầy ấy, khiến cho cả hội chúng nơi đó trở nên “sống cạnh 
tranh, tranh luận, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những 
binh khí miệng lưỡi.”2 Đức Phật đã nhiều lần nỗ lực để hòa giải 
cho các vị ấy, nhưng khi các Thầy ấy nói với Đức Phật một cách vô 
lễ rằng “Ngài hãy lo chuyện của mình đi”, thì đức Thế Tôn đã tỏ 
thái độ chê trách sự bất kính của họ bằng cách đứng dậy và rời đi. 
Ngài trở về dọn dep tỉnh thất của mình, cầm lấy y bát và đi đến 
vùng thích hợp hơn. Khi rời đi, Ngài đã thuyết lên bài kệ rằng: 


“Hắn mắng tôi, đánh tôi, 
Hắn hạ tôi, cướp tôi, 

Ai ôm niềm hận ấy, 

Hận thù không thể nguôi. 
Hắn mắng tôi, đánh tôi, 
Hắn hạ tôi, cướp tôi, 

Ai xà niềm hận ấy, 

Hận thù tự nhiên nguôi. 
Hận thù diệt hận thù, 
Đời này không thể có, 
Từ bi diệt hận thù, 

Là định luật nghìn thu. ”[2]3* 


Cách Kosambi không xa, có một khu vườn tên là Đông Trúc 
Lâm, đấy là nơi một nhóm các Thầy Tỳ Khưu mà đứng đầu là Tôn 
giả Anuruddha cư ngụ, và Đức Phật quyết định đi đến đó. Khi Ngài 
đến, người giữ vườn vì không biết Ngài là ai nên đã ngăn Ngài lại 
và nói: “Các Thầy ở đây thích sự tịch tịnh. Xin đừng làm phiền đến 
họ.” Tôn giả Anuruddha trông thấy vậy liền đi tới bảo người giữ 
vườn hãy yên tâm và nghênh đón Đức Phật. Cố nhiên ngay lập tức 
Đức Phật thấy rằng, trái ngược hoàn toàn với các Thầy ở Kosambi, 


những Thầy Ty Khuu ở đây chung sống hòa thuận với nhau và tu 
tập rất đỗi tinh tấn. Khi Đức Phật hỏi rằng họ đã làm được điều đó 
như thế nào thì Tôn giả Anuruddha trả lời: 


“Bạch Thế Tôn, ở đây con nghĩ như sau: “Thật lợi ích thay 
cho ta, thật tốt cho ta, khi ta được sống với các đồng 
Phạm hạnh như vậy.” Con thực tập thân hành, khẩu hành 
và ý hành đối với các vị ấy bằng sự từ ái dù ở nơi đông 
người hay vắng người. Con nghĩ như sau: “Tại sao ta 
không từ bổ mong muốn của mình và sống thuận theo 
mong muốn của những Tôn giả này.” 


Và con đã thực tập như vậy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy 
khác thân nhưng chúng con đồng một tâm. Đó là cách 
chúng con chung sống hoan hỷ và hòa hợp như nước với 
sữa, sống nhìn nhau bằng ánh mắt thiện cảm. Tôn giả 
Anuruddha tiếp tục với sự mô tả cách, mà các Thầy ấy 
quan tâm lẫn nhau trong đời sống hàng ngày. 


“Ở đây chúng con ai đi vào làng khất thực về trước, người 
ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống, nước rửa 
chân, soạn sẵn một bát để bỏ đồ dư. Ai đi vào làng khất 
thực về sau, người ấy với các thức ăn còn lại, nếu muốn 
thì ăn, nếu không muốn thời bô vào chỗ không có cỏ 
xanh, hay đổ vào nước không có loài côn trùng. Người ấy 
xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa 
chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dư và quét sạch nhà ăn. Ai 
thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước 
trong nhà cầu hết nước trống không, người ấy sẽ làm đầy 
chúng. Nếu làm không nổi với sức bàn tay của mình, 
người ấy dùng tay ra hiệu gọi người giúp đỡ. Dầu vậy, 
bạch Thế Tôn, chúng con không vì vậy gây ra tiếng động. 
Và cứ mỗi năm hôm, chúng con suốt cả một đêm ngồi 
đàm luận về Giáo Pháp.”4 


Sau khi ở lại Đông Trúc Lâm ít hôm, Đức Phật thấy cần một 
khoảng thời gian một mình, do đó Ngài đã đi đến khu rừng gần 
làng Parileyya. Khu rừng này có tiếng là nơi trú ngụ của các loài 
động vật hoang dã, rất ít người lui tới nơi này, và Đức Phật đã 
chuẩn bị sẵn sàng cho việc không tiêu thụ thực phẩm để có thể 
sống độc cư một thời gian. Ngài ngồi xuống dưới gốc một cây Sala 


khả ái, và bắt đầu thiền quán. Một lúc sau, một con voi đực to lớn 
xuất hiện và trút nước từ trong vòi vào bình bát của Đức Phật. 
Một con khỉ cũng hái trái cây và mỗi ngày nó mang đến cho Ngai. 
Với sự yểm trợ của những con vật này, Ngài đã có một khoảng 
thời gian không cần tiếp xúc với bất kỳ người nào. Giống như 
nhiều người khác, Đức Phật cảm thấy rằng vẻ đẹp của rừng cùng 
sự đồng hành của các con vật, có thể giúp ta thoát khỏi sự ồn ào 
va náo nhiệt của xã hội.s5 

Đức Phật quyết định rời đi sau khi trú ở Parileyya được một 
thời gian, và vì không muốn trở lại Kosambi, Ngài đã đi về 
Savatthi. Trong khi đó, quay lại tình hình ở Kosambi, các cư sĩ ở đó 
quyết định ngưng mọi sự hỗ trợ mà họ dành cho Tăng đoàn, các 
Thầy Tỳ Khưu bắt đầu trở về sau những buổi khất thực với bình 
bát trống rỗng. Họ dần tự thấy mỗi ngày một ít lý do hơn để tiếp 
tục tranh chấp, và khi cơn sân được lắng dịu họ bắt đầu cảm thấy 
xấu hổ về bản thân mình. Cuối cùng, một nhóm các Thầy Tỳ Khưu 
đã được cử đi đến Savatthi để gặp Đức Phật và cầu xin được sám 
hối, sau khi được Đức Phật hứa khả, cuộc tranh chấp ở Kosambi 
chấm dứt. 


RAHULA - NGƯỜI CON TRAI CỦA 
ĐẤNG GIÁC NGỘ 


N 


gay trước khi Thái tử Siddhartha từ bỏ đời sống thế tục, vợ 
chàng, Yasodhara đã hạ sinh một bé trai. Theo như truyện được 
ghi lại, khi được hay tin vợ mình sanh, Ngài đã thốt lên rằng: “Một 
cái gông cùm (rahula) đã được sinh ra, một sợi dây trói buộc đã 
được sinh ra", và đây là lý do cậu bé có cái tên đó. Cũng có nhiều 
khả năng tên của cậu ấy được đặt theo hiện tượng nguyệt thực 
(rahu), mà có thể đã xảy ra vào khoảng thời gian chào đời của 
mình. Nhưng cho dù với lý do nào thì sự ra đời của đứa trẻ này, 
chỉ khiến cho mong muốn được thoát khỏi cái, mà với Thái tử 
Siddhartha là một chiếc lồng bằng vàng, trở nên khó khăn hơn rất 
nhiều. Vào cái đêm mà chàng quyết định ra đi, Thái tử hướng mắt 
về chiếc giường hoàng gia, nơi vợ và con của chàng đang yên giấc 
để ngắm nhìn họ lần cuối, nhưng vòng tay của vợ đã che khuất 
gương mặt đứa bé. 

Bảy năm sau, khi Đức Phật trở lại thăm Kapilavatthu, 
Yasodhara đã đưa cậu bé Rahula đi nghe Thế Tôn thuyết giảng. Khi 
đến nơi, nàng đã nói với con trai: 

“Đó là cha của con, này Rahula. Hãy đi tới và hỏi người về gia 
tài thừa kế của con đi.” 

Đứa trẻ đi qua hội chúng và đến trước Đức Phật rồi nói: 

“Gái bóng của người thật là mát mẻ và êm dịu, bạch Sa Môn.” 

Khi buổi thuyết Pháp kết thúc và Đức Phật rời đi, Rahula đi 
theo sau Ngài, và trong khi đi một bên, Rahula đã thưa: 

“Hãy trao cho con gia tài mà con đáng được thừa kế, thưa Ngài 
Sa Môn.” 

Hẳn nhiên Đức Phật không còn vàng bạc hay tài sản nhưng 
Ngài có một thứ quý giá hơn bội phần - Chánh Pháp, nên Ngài đã 
quay sang thầy Sariputta và nói: 

“Này Sariputta, Thầy hãy xuống tóc cho chú bé này.”1 

Sau đó, cha của Đức Phật - Vua Suddhodana và Yasodhara đã 
than phiền rằng, cậu bé đã bị đem đi mà không có phép của họ, vì 
lẽ đó đức Phật đã ra một quy định rằng, trước khi một người 
muốn được xuất gia thì cần phải có sự đồng ý của cha mẹ.2 


Như để bù đắp cho suốt bảy năm lớn lên trong cảnh vắng cha, 
Đức Phật rất quan tâm đến việc giáo dục đạo đức và tỉnh thần của 
Rahula nên đã nhiều lần tự mình dạy dỗ chú ấy. Ngài còn dạy 
Thầy Sariputta làm Thầy truyền giới và Thầy Moggallana làm Thầy 
y chỉ cho chú Rahula. Rahula đã đáp lại sự dạy dỗ ưu tú này bằng 
cách trở thành một cậu học trò ham học và vô cùng chăm chú. 
Người ta kể rằng mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, chú ấy sẽ vóc 
một nắm cát và tự nhủ mình rằng: 


"Mong rằng hôm nay, số từ của những lời dạy dỗ mà con 
nhận được từ Thầy của mình sẽ nhiều như số hạt cát này 
vậy.” 


Kết quả của sự nhiệt tình này là Đức Phật đã tuyên bố, trong số 
tất cả các đệ tử của Ngài, Rahula là người ham học nhất. Khi 
Rahula còn bé, Đức Phật đã chia sẻ với chú ấy những khía cạnh 
của Giáo Pháp phù hợp với lứa tuổi của chú, và theo cách mà chú 
có thể tiếp thu và ghi nhớ. 

Một lần, Đức Phật lấy một chậu nước rồi gọi Rahula đến bên 
cạnh và nói rằng: 

“Này Rahula, chú có thấy một ít nước còn lại này trong chậu 
không?” 

“Con có thấy, bạch Thế Tôn” 

“Cũng ít vậy, này Rahula, là Sa môn hạnh của những người 
không hổ thẹn với việc cố tình nói láo.” 

Đức Phật sau đó đã đổ nước đi và nói: 

“Này Rahula, chú có thấy chút ít nước còn lại ấy mà ta đã đổ đi 
không?” 

“Con có thấy, bạch Thế Tôn.” 

“Cũng đổ đi vậy, này Rahula, là Sa môn hạnh của những người 
không hổ thẹn với việc cố tình nói láo.” 

Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo: 

“Này Rahula, chú có thấy chậu nước bị lật úp ấy không?” 

“Con có thấy, bạch Thế Tôn.” 

“Cũng lật úp vậy, này Rahula, là Sa môn hạnh của những người 
không hổ thẹn với việc cố tình nói láo.” 

Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ấy và bảo Tôn giả 
Rahula: 

“Này Rahula, chú có thấy chậu nước này trống không không?” 

“Con có thấy, bạch Thế Tôn.” 


“Cũng trống không vậy, này Rahula, là Sa món hạnh của những 
người không hổ thẹn với việc cố tình nói láo.” 

Đức Phat sau đó đã gây ấn tượng với con trai về tam quan 
trọng của việc nói sự thật. 

“Này Rahula, đối với ai mà không biết hổ thẹn với việc cố tình 
nói láo thì không có điều ác nào mà người đó không làm. Do vậy, 
chú nên tự rèn luyện rằng: “Ta quyết không nói dối cho dù là nói 
đùa vui.” 

Sau khi giải thích những gì cần làm, Đức Phật tiếp tục hướng 
dẫn cho Rahula cách để có thể được thực hiện những điều ấy. 

“Này Rahula, chú nghĩ thế nào? Mục đích của cái gương là gì? 

“Bạch Thế Tôn, mục đích của tấm gương là để tự soi chính 
mình.” 

“Cũng vậy, này Rahula, một người trước khi thực hiện những 
nghiệp về thân, khẩu hay ý cần phải tự soi xét lại chính mình. 
Trước khi thực hiện nghiệp thân, khẩu hay ý, người ấy nên suy 
nghĩ rằng: “Việc ta sắp làm có mang đến tai hại cho ta hay cho 
người khác không?” Nếu câu trả lời là có thì chú chớ nên thực 
hiện. Nhưng nếu câu trả lời là không thì chú hãy nên thực hiện. 
Chú nên quán xét như vậy cả trong khi đang thực hiện và sau khi 
chú hoàn thành việc đó. Như vậy, này Rahula, chú nên thực tập tự 
nhắc nhở mình rằng: “Ta chỉ thực hiện một nghiệp sau khi đã 
nhiều lần xem lại chính mình, soi xét lại chính mình.”3 

Chú Rahula được rèn luyện trong mười giới, cùng các uy nghỉ 
của tu viện cho đến khi chú ấy mười tám tuổi, Đức Phật thấy rằng 
chú đã sẵn sàng cho thiền tập, nên đã hướng dẫn cho chú ấy cách 
để thực hành. 


“Này Rahula, hãy tu tập phát triển tâm giống như bốn 
nguyên tố của tự nhiên (đất, nước, lửa và gió) bởi vì nếu 
thực tập như vậy, những xúc cảm khả ý hoặc không khả 
ý đã được khởi lên và chiếm giữ tâm trí sẽ không tồn tại. 
Giống như khi người ta quăng phân uế, nước tiểu, nhổ 
nước miếng, quăng mú và quăng máu trên đất hay vào 
trong nước, vào lửa hay là gió, dẫu vậy, đất, nước, lửa 
hay gió sẽ không lo âu, khó chịu hay dao động. Cũng vậy, 
hãy tu tập phát triển tâm giống như bốn nguyên tố lớn. 
Này Rahula, hãy tu tập phát triển tâm từ, do sự tu tập đó, 
cái gì thuộc sân tâm sẽ được trừ diệt. Hãy tu tập phát 
triển tâm bi, do sự tu tập đó, cái gì thuộc hại tâm sẽ được 


trừ diệt. Hãy tu tập phát triển tâm hy, do sự tu tập đó, cái 
gì thuộc bất lạc sẽ được trừ diệt. Hãy tu tập phát triển 
tâm xả, do sự tu tập đó, cái gì thuộc hận tâm sẽ được trừ 
diệt. Hãy tu tập quán bất tịnh, do sự tu tập đó, cái gì 
thuộc tham ái được trừ diệt. Hãy tu tập quán vô thường, 
do sự tu tập đó, cái gì thuộc ngã mạn được trừ diét.”4 


Nương theo lời khuyên bảo và hướng dẫn của Đức Phật về 
thiền tập, chú Rahula cuối cùng cũng đã giác ngộ khi chú ấy vẫn 
đang mười tám tuổi. Kể từ đó, những người bạn thường gọi chú là 
Rahula may mắn (Rahulabhadda) và để giải thích nguyên do được 
đặt cho tên này, chú đã nói: 


Họ gọi tôi là Rahula may mắn vì hai lý do: 
Thứ nhất vì tôi là con trai của Đức Phật. 
Và lý do còn lai là do tôi đã thấy được chan ly.s 


Ngoài những điều này thì chúng ta biết rất ít về Rahula. Thầy 
ấy dường như không nổi bật lắm trong cả vai trò là Thầy giáo thọ 
và Thầy y chỉ cho những Thầy khác. Có thể là do Thầy Rahula cố 
tình lui mình về phía sau, để tránh bị người khác cho rằng Thầy ấy 
lợi dụng vị thế là con trai của Bậc Giác Ngô. 


NHÜNG DE TU TAI GIA NỔI TIẾNG 
M 


Qi người thường nhầm tưởng rang công việc của những Tăng 
Ni là thực hành và giảng dạy Giáo Pháp, trong khi đó, phần việc 
của các nam nữ cư sĩ là thực tập năm giới và hỗ trợ, chu cấp 
những gi thiết yếu cho hàng Tăng Ni. Day là một niềm tin thiếu 
chính xác và thật sự nguy hiểm. Điều đó đã dẫn đến sự sai lạc về 
Giáo Pháp ở những quốc gia, mà niềm tin trên được phổ biến và 
chấp nhận rộng rãi. Mục tiêu của Đức Phật là phát triển một hội 
chúng đệ tử gồm xuất gia và tại gia, nam cùng với nữ, những 
người đã được học tập Giáo Pháp tường tận, thực hành Giáo Pháp 
trọn vẹn cũng như là biết chia sẻ và học hỏi Giáo Pháp lẫn nhau.1 
Trong khi Đức Phật ca ngợi Anathapindika (Cấp-Cô-Độc), vì sự bố 
thí rộng khắp của ông, thì Ngài đã dành riêng lời khen ngợi cao 
nhất cho Citta của Macchikasanda và Hatthaka của Alavi bởi vì cả 
hai đều đã khéo léo và không ngừng bố thí một thứ quý giá hơn 
những thứ vật chất rất nhiều -đó chính là Giáo Phap.2 

Citta là mẫu người Phật tử mà sự hiểu biết và cách hành xử 
của ông, đã được Đức Phật thường khuyên mọi người nên noi 
theo. Vào một dịp, Đức Phật đã dạy các Thầy Tỳ Khưu rằng: 

“Nếu một người mẹ tận tụy muốn khuyến khích người con trai 
yêu dấu duy nhất của mình một cách thích hợp, thì cô ấy nên nói 
với anh ta rằng: “Con hãy cố gắng trở thành như nam cư sĩ Citta và 
nam cư sĩ Hatthaka của Alavi.””3 

Citta là một thương gia giàu có và là một địa chủ ở thị trấn 
Macchikasanda, không xa Savatthi. Bài Pháp đầu tiên mà ông được 
nghe dường như là từ Thầy Mahanama. Sau bài Pháp, ông đã dâng 
cúng đến Tăng chúng một khu vườn, mà trên đó ông cho xây dựng 
một tịnh xá vô cùng rộng lớn. Về sau, bất kỳ vị Tăng Ni nào du hóa 
đến Macchikasanda, đều luôn được đón chào nồng nhiệt và nhận 
được sự hỗ trợ đầy đủ. Đức Phat xem Citta là người hiểu biết và 
sáng suốt nhất trong hội chúng giáo thọ cư sĩ. Sau khi thọ lãnh 
Giáo Pháp, ông đã giảng giải lại cho những người trong thị trấn và 
hướng dẫn được năm trăm người trong số họ phát tâm vào đạo. 
Nhân một dịp, ông đã đưa tất cả những người mới đó đến Savatthi 
để gặp Đức Phật. Các bài kinh trong Tipitaka được giảng, và bởi 
Citta đã cho thấy sự thông hiểu sâu sắc của ông về các khía cạnh 


tinh tế nhất của Pháp, và thực sự vë sau ông đã đạt được thánh 
quả Bất Lai. 

Có một lần, khi một nhóm các Thầy đang ngồi thảo luận về 
Pháp tại một gian nhà trong tịnh xá mà Citta đã xây dựng. Một số 
Thầy cho rằng chính các đối tượng của tri giác (Sáu Trần) trói 
buộc tâm trí, trong khi những thầy khác lại nghĩ rằng các căn (Sáu 
Căn) mới chính là nguyên nhân của các vấn dé. Citta đi đến tu 
viện, và khi nhìn thấy các Thầy, ông hồi họ đang thảo luận điều gì, 
và các Thầy đã kể lại cho ông. Khi đó Citta đã nói rằng: 


“Bạch chư Đại Đức, hai thứ: các căn và các trần, là khác 
nhau. Con sẽ dùng một sự so sánh để các Thầy có thể hiểu 
ý của con. Giả sử một con bò đen và một con bò trắng 
được buộc lại với nhau bằng một cái ách hoặc sợi dây 
thừng. Bấy giờ liệu có đúng không nếu nói rằng con bò 
đen là sự ràng buộc của con bò trắng hoặc con bò trắng 
ràng buộc con bò đen?” 


“Hẳn là không”, các Thầy trả lời. “Con bò đen không phải 
là xiềng xích trói buộc con bò trắng và con bò trắng cũng 
không phải là sự trói buộc của con bò đen. Cả hai đều bị 
trói buộc bởi cái ách hay sợi dây thừng.” 


Citta đồng ý và nói: 


“Vâng, thưa các Đại Đức, cũng như thế, mắt không phải 
là gông cùm của các đối tượng thị giác và các đối tượng 
thị giác cũng không phải là gông cùm trói buộc mắt. Mà 
đúng hơn, chính dục nảy sinh từ sự tiếp xúc của cả hai 
mới là sự trói buộc. Và cũng tương tự như vậy với các 
căn (giác quan) và các đối tượng của chúng.” 


Các Thầy đã rất hài lòng với sự giải thích và trả lời câu 
hỏi một cách sáng suốt và dễ hiểu của cư sĩ Citta.4 
Vào một dịp khác, Thầy Kamabhu bị lúng túng bởi một trong 


những lời dạy của Đức Phật, đã đem hỏi Gitta rằng liệu ông có thể 
giải thích ý nghĩa của nó không. Lời dạy đó là: 


“Bộ phận được tỉnh thuần, 
Mái trần che mầu trắng, 


Chi có một bánh xe, 

Cỗ xe liên tục chạy. 

Hãy xem vị đang đến, 
Không vi phạm lỗi lầm, 
Chặt đứt được dòng nước, 
Không còn bi trói buộc. ” 


Từ cái thấy sâu sắc của mình, Citta đã giải thích bài kệ trên 
một cách chỉ tiết. Ông nói: “Bộ phận được tinh thuần” có nghĩa là 
giới hạnh, “mái trần che màu trắng” là sự giải thoát, “chỉ có một 
bánh xe” là chánh niệm, “liên tục chạy” là đến và đi. “Cổ xe” có 
nghĩa là thân thể, “vị đang đến” là người chứng ngộ, “dòng nước” 
là sự khát ái, “không vi phạm lỗi lầm”, “người chặt đứt được dòng 
nước” và “không còn bị trói buộc” nghĩa là người đã đoạn tận tất 
cả lậu hoặc.” Khả năng diễn giải những Giáo Pháp sâu sắc từ một 
bài kệ, mà thoạt nhìn dường như chỉ là một bài kệ với những từ 
ngữ đẹp của Citta, đã làm Thầy Kamabhu ngạc nhiên và hoan hy.s 

Nhưng Gitta không những chi có thể giảng dạy Giáo Pháp, mà 
ông còn có thể chứng tổ sự vượt trội của nó so với các giáo lý 
khác. Một lần, Nigantha Nataputta, người sáng lập của Jaina giáo 
(Kỳ-Na-Giáo) và là một trong những vị Thầy tâm linh nổi tiếng 
nhất thời bấy giờ, đã đến Macchikasanda cùng với hội chúng đông 
đúc các đệ tử của mình. Khi Gitta đi gặp Nataputta, vị Đạo sư ấy 
biết rằng Citta là đệ tử của Phật nên đã hỏi ông rằng: 

“Ông có tin lời Đức Phật dạy rằng: Trạng thái thiền định mà 
mọi ý nghĩ đều dừng lại là có thể chứng đạt được?” 

“Không”, Citta đã trả lời, “Đức Phật có dạy điều này nhưng tôi 
không tin vào nó.” 

Ngạc nhiên và hài lòng khi thấy Citta dường như đang nói rằng 
ông nghỉ ngờ một số lời dạy của Đức Phật, Nataputta nhìn quanh 
tất cả các đệ tử của mình và nói: 

“Hãy xem Citta thật là một người chính trực và thông tuệ. Bất 
cứ ai tin vào một trạng thái thiền định, trạng thái mà mọi suy nghĩ 
đều dừng lại tức là tin rằng có thể bắt trọn được tâm với một cái 
lưới hoặc là dùng tay chặn đứng dòng chảy của sông Hằng.” 

Khi ông kết thúc, Cư sĩ Citta đã hỏi: 

“Điều gì tốt hơn, thưa tôn giả, là trí hay lòng tin?” 

“Trí thù thắng hơn nhiều so với niềm tin” Nataputta trả lời: 

“Vâng, tôi có thể đạt được trạng thái thiền định mà ở đó mọi ý 
nghĩ đều chấm dứt. Vậy thì tại sao tôi còn cần phải tin điều Phật 


nói là sự thật. Tự tôi đã biết nó là sự thật.” 

Bực mình vì bị mất mặt, Nataputta một lần nữa nhìn quanh các 
đệ tử của mình và nói: 

“Hãy xem Citta này thật là một ké xảo quyệt, lừa lọc và không 
chân thật.” 

Vẫn giữ vẻ bình tĩnh và thản nhiên trước cơn giận dt, Citta 
nói: 

“Nếu lời nói đầu tiên của Tôn giả là đúng, thời lời tuyên bố thứ 
hai sẽ là sai, và nếu lời nói thứ hai của Tôn giả là đúng thời tuyên 
bố đầu tiên sẽ là sai lầm.” 

Nói xong, Citta đứng dậy và rời đi trong khi Nataputta khó khăn 
cố tìm cách trả lời.6 

Về lúc cuối đời, Citta bị ốm nặng và gia đình ông biết chắc rằng 
ông không còn sống bao lâu nữa. Khi nằm trên giường bệnh của 
mình, chư thiên đã tụ hội lại quanh ông và khuyên ông nên hướng 
tâm mình tái sinh vào nơi giàu có và quyền thế. Biết rằng mình đã 
chứng đạt thánh quả Bất Lai (không còn trở lại) và đã định sẵn sẽ 
tái sinh về một trong những cõi trời cao, ông đã trả lời với chư 
thiên rằng: “Gái ấy là vô thường nên cần phải bỏ đi và vượt qua.” 
Không thể nhìn thấy chư thiên nên gia đình và bạn bè của Citta 
cho rằng ông đã mê sảng. Citta cho họ biết rằng ông đang nói 
chuyện với chư thiên và sau khi khuyến khích những người xung 
quanh trở về nương tựa Tam Bảo, ông đã nhẹ nhàng ra đi.7 

Một người đệ tử tại gia xuất sắc khác là Hatthaka của Alavi, 
con trai của vua xứ Alavi. Hatthaka lần đầu gặp Đức Phật khi ông 
đang đi dạo trong một buổi tối mùa Đông. Ngạc nhiên khi thấy 
một người khổ hạnh chỉ khoác trên mình một tấm y mỏng và nằm 
nghi trên nền đất cứng, Hatthaka đã hỏi Phật: 

“Ngài có thấy hạnh phúc không?” 

Đức Phật trả lời, 

“Này gia chủ, ta hạnh phúc.” 

“Nhưng thưa Ngài”, Hatthaka hoi, “Mặt đất thì cứng và gió thì 
lạnh, sao Ngài có thể thấy hạnh phúc được?” 

Đức Phật hỏi lại ông: 

“Mặc dù sống trong một căn nhà được khéo lợp, ấm cúng, cùng 
với một chiếc giường thoải mái và được hai người vợ chăm sóc, có 
thể nào do tham lam, sân hận, sợ hãi hay tham vọng mà một người 
đàn ông có thể cảm thấy không vui không?” 

“Có”, Hatthaka trả lời, “điều đó là hoàn toàn có thể.” 

“Vậy thì” Đức Phật nói, “Ta đã thoát khỏi mọi tham lam, sân 


hận, sợ hãi và tham vọng, nên cho dù ta ngủ ở đây hay trong một 
ngôi nhà ấm cúng, ta luôn hạnh phúc, luôn rất hạnh phúc.”s 

Hatthaka không nổi tiếng nhiều vì sự hào phóng hay những 
hiểu biết của ông về Pháp, mà là khả năng thu hút mọi người thích 
thú Giáo Pháp. Có một lần, ông dẫn năm trăm người, tất cả đều rất 
tha thiết được thực hành Giáo Pháp, đến để gặp Phật. Khi ấy Phật 
đã hoi ông: 

“Làm sao con có thể khiến cho nhiều người thích thú với Giáo 
Pháp như vậy?” 

Hatthaka trả lời: 

“Bạch Thế Tôn, con làm điều đó bằng cách sử dụng bốn nhiếp 
pháp mà chính Ngài đã dạy con. Khi con biết rằng người này có 
thể thâu nhiếp nhờ bố thí, thời con thâu nhiếp người ấy với bố thí. 
Khi con biết rằng người này có thể thâu nhiếp nhờ ái ngữ, thời con 
thâu nhiếp người ấy với ái ngữ. Khi con biết rằng người đó cần 
phải thâu nhiếp nhờ lợi hành (làm việc tốt cho họ), thời con thâu 
nhiếp người ấy với lợi hành và khi con biết rằng người đó có thể 
thâu nhiếp nhờ đồng sự (đối xử với họ bình đẳng), thời con thâu 
nhiếp người ấy với đồng sự.” 

Rõ ràng khi mọi người tham dự các buổi chia sẻ về Giáo Pháp 
do Hatthaka tổ chức, họ luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt 
khiến cho họ cảm thấy được yêu mến và được tôn trọng. Chính vì 
vậy họ sẽ trở lại và dần quan tâm nhiều hơn đến Giáo Pháp. Đức 
Phật đã ca ngợi sự khéo léo của Hatthaka: 

“Lành thay, Hatthaka, lành thay, đây là cách để thâu nhiếp mọi 
người.” 

Sau khi Hatthaka rời đi, Đức Phật nói với các Thầy: 

“Hãy thọ trì rằng Hatthaka của Alavi thành tựu được tám phẩm 
chất vi diệu và tuyệt vời này. Ông ấy có lòng tin, đức hạnh, tận 
tâm và biết xấu hổ, ông nghe nhiều, hào phóng, có trí tuệ và khiêm 
tõn.”9 

Dúc khiêm tón là nét nói bát trong tính cách cůa Hatthaka. 
Trong khi một số người tự hào vë sự giàu có của họ hoặc bi thúc 
đẩy bởi sự tự đề cao mình trong việc khuyến dụ người khác vào 
Giáo Pháp, Hatthaka luôn giữ im lặng và không tự phụ. Ông làm 
tất cả những gì có thể để giúp mọi người thích thú với Giáo Pháp, 
và điều đó hoàn toàn xuất phát từ lòng quan tâm của ông đến họ, 
chứ không phải để tạo nên danh tiếng cho bản thân. Vào một dịp 
khác, khi Hatthaka nghe các Thầy cho biết rằng Đức Phật đã ca 
ngợi nhiều phẩm chất tốt đẹp của ông, ông nói: 


“Con hy vọng rằng không có người cư sĩ nào có mặt lúc Đức 
Phật khen con.” 

Các Thầy đã chắc chắn với ông rằng khi đó không có người cư 
sĩ nào khác và sau đó, khi các Thầy về thưa lại điều này với Đức 
Phật, Ngài đã nói: 

“lành thay, lành thay. Thiện nam tử đó thật là một người 
khiêm tốn. Ông ấy không muốn các thiện pháp của mình được 
người khác biết đến. Khiêm tốn là một phẩm chất tốt đẹp khác của 
Hatthaka.”1o 

Khi Hatthaka mạng chung, ông được tái sinh làm một thiên tử, 
và vào một đêm, ông đã đến thăm Đức Phật. Đức Phật hỏi liệu ông 
có hối hận điều gì hay không và thiên tử Hatthaka trả lời: 

“Con chết đi và chỉ hối hận vì cảm thấy rằng mình chưa bao 
giờ được thấy đức Thế Tôn đủ, được nghe Giáo Pháp đủ và được 
phụng sự cho Giáo Pháp đủ.”11 

Vào thời của Đức Phật, phụ nữ ít có vai trò trong xã hội ngoại 
trừ làm vợ hoặc mẹ. Nhưng khi Ni đoàn được thành lập, phụ nữ 
ngay lập tức có một con đường để phát triển tâm linh và cơ hội để 
chứng minh mình cũng là những bậc thầy giỏi giang. Đức Phật đã 
khen ngợi Ni sư Khema là người đệ tử Ni trí tuệ đệ nhất, Patacara 
(Ba-La-Già-Na) là đệ nhất thông luật (vì sự tỉnh thông giới luật tu 
viện) và Dharmadinna (Đạt-Ma-Đề-Na) là thuyết pháp đệ nhất vì 
năng lực và khéo léo của bà trong việc dạy Pháp.12 Và không chi 
các nữ tu mới trở thành những đệ tử mẫu mực mà các nv cư sĩ 
cũng vậy. Một trong những nữ đệ tử quan trọng nhất của Phật là 
Samavati (Sa-Mã Ngõa-Đế), người có một câu chuyện dài và thú vị. 

Trước kia có một người đàn ông sống cùng vợ mình trong một 
ngôi làng ở Vamsa, với cô con gái đặc biệt xinh đẹp của họ tên là 
Samavati. Đó là một gia đình rất hạnh phúc, cho tới khi một trận 
đại dịch bùng phát ở làng vào một mùa hè, đã giết chết nhiều 
người và buộc những người khác phải tháo chạy khỏi làng. 
Samavati và cha mẹ cô cùng nhiều người khác đã đến Kosambi, 
thủ đô của Vamsa với hy vọng sé tìm được sự cứu giúp. Thành phố 
khi ấy đầy dẫy những người tị nạn, và những người dân có lòng 
quan tâm ở đó đã thiết lập các trạm tế bần, để cung cấp thức ăn 
cho người tị nạn. Khi thức ăn được phân phát vào mỗi buổi trưa, 
cảnh xô đẩy và xáo trộn đã xảy ra, khi những người tị nạn tuyệt 
vọng cố gắng giành lấy về mình càng nhiều càng tốt, với nỗi sợ 
rằng ngày mai sẽ không còn. Lần đầu khi Samavati đến nhận thức 
ăn, cô ấy hỏi xin đủ cho ba người, ngày hôm sau cô ấy xin đủ cho 


hai người và cuối cùng chi xin cho một người. Mitta, người chịu 
trách nhiệm phân phát thức ăn ở nơi mà Samavati đến, đã để ý 
điều này và ông đã châm biếm cô ấy rằng: “Vậy là cuối cùng cô đã 
biết được dạ dày của mình có thể chứa được bao nhiêu rồi phải 
không?” “Không”, Samavati giải thích, “Lúc đầu, tôi cần xin đủ cho 
bản thân và bố mẹ. Sau đó cha tôi qua đời, nên tôi chỉ cần đủ cho 
hai người. Hôm nay mẹ tôi đã chết, vì vậy bây giờ tôi chỉ cần đủ 
cho bản thân mình.” Khi Mitta nghe vậy, ông cảm thấy rất xấu hổ 
vì đã châm biếm cô nên đã xin lỗi Samavati. Cô chia sẻ với Mitta 
về những thời điểm khó khăn mà cô đã gặp phải, và bị xúc động 
bởi sự thương cảm, Mitta đã hỏi Samavati rằng liệu ông có thể 
nhận cô làm con gái của mình hay không - một lời đề nghị mà cô 
đã rất biết ơn và chấp nhận. 

Bấy giờ, hoàn cảnh của cô đã được tốt hơn, Samavati bắt đầu 
giúp đỡ để cải thiện tình trạng của rất nhiều người tị nạn khác. Cô 
đã đưa trật tự và kỷ luật vào những trại tế bần, kết quả là thay 
vào những đám đông xô đẩy và ồn ào là những hàng đợi trật tự, 
được đảm bảo rằng mọi người đều có phần như nhau mà không ai 
phải rời đi tay không. 

Một ngày nọ, Ghosita, một thương gia giàu có được bổ nhiệm 
trông coi ngân khố của hoàng gia, đang du hành quanh thành phố 
và ông nhận thấy sự hiệu quả của công việc phân phối thực phẩm, 
nên ông ta đã hỏi Mitta về người chịu trách nhiệm của công việc 
này. Samavati được giới thiệu tới Ghosita và ngay khi gap cô, ông 
đã ấn tượng bởi vë đẹp của cô và cũng bởi sự kiên nhẫn trong 
cách cô thực hiện công việc của mình. Ông hôi Mitta rằng liệu ô ông 
có thể nhận nuôi Samavati hay không. Khi ấy Mitta đành miễn 
cưỡng đồng ý vì biết rằng Samavati bây giờ sẽ là người kế thừa 
một khối tài sản vô cùng lớn. 

Thế là, trong vòng vài tháng, Samavati từ cảnh nghèo túng đã 
trở nên giàu sang và có địa vị. Nhưng ngay sau đó cô thậm chí còn 
vươn lên cao hơn nữa. Bấy giờ cô giao thiệp với những nhóm 
người cao quí trong xã hội và Vua Udena của Kosambi đã bắt đầu 
để ý đến cô. Nhà vua khi ấy đã có hai người vợ, Vasuladatta và 
Magandiya, cả hai mặc dù đều rất xinh đẹp nhưng lại có những 
tính nết không dễ thương khiến Vua Udena cảm thấy buồn và cô 
đơn. Ngay khi nhìn thấy Samavati, vua đã yêu cô và nhất quyết sẽ 
cưới cô làm vợ. Vua thông báo cho Ghosita về mong muốn của 
mình, một yêu cầu mà đã khiến cho Ghosita buồn rầu vì ông rất 
yêu thương và xem cô như là con gái ruột của mình. Mặc dù biết 


rằng vua Udena có tiếng là dễ nổi cơn thịnh nó khi không có được 
điều mình muốn, Ghosita vẫn quyết định từ chối yêu cầu của nhà 
vua. Đúng như dự tính, nhà vua đã vô cùng giận dữ. Vua đã cho 
bãi nhiệm tất cả chức vụ của Ghosita, trục xuất ông khói Kosambi 
và tịch thu tất cả tài sàn của ông. Samavati rất buồn vì điều này, 
và để cứu cha nuôi của mình, cô đã đến gặp Vua Udena và thưa 
với vua rằng mình sẵn sàng làm vợ ông. Chính vì thế nên sau đó 
nhà vua đã dừng sự hành hạ Ghosita. Samavati kiên nhẫn và biết 
chấp nhận hoàn cảnh nên cô nhanh chóng ổn định cuộc sống mới 
của mình trong hoàng cung. Cô đã học cách chịu đựng những khi 
vua Udena nổi cơn giận dữ, và vua dần yêu thương cô vô cùng. 

Trong số những người hầu của Samavati có một tỳ nữ tên là 
Khujjuttara, người ta gọi cô như vậy là vì cô này có cái lưng bị gù. 
Giống như bao phụ nữ khác trong hoàng gia, Samavati cũng bị hạn 
chế phái ở trong cung điện. Vì vậy, mỗi khi muốn có hoa để cài 
tóc, cô đều sai người hầu đi mua về. Mỗi ngày, cô đều đưa tám 
đồng tiền cho Khujjuttara, nhưng cô tỳ nữ này chỉ dùng bốn đồng 
để mua hoa và lén bỏ túi riêng bốn đồng còn lại. Một ngày nọ, 
đang trên đường đi mua hoa như thường lệ, Khujjuttara thấy một 
nhóm người đang ngồi lắng yên nghe Phật thuyết pháp và bởi tò 
mò, cô đã dừng lại để nghe xem Phật đang nói gì. Đức Phật nhận 
thấy người nữ này từ phía sau đám đông và mặc dù bề ngoài cô 
trông có phần xấu xí nhưng Phật biết rằng cô có tuệ căn mau lẹ 
đặc biệt với Giáo Pháp. Ngài đã thay đổi ý chính bài Pháp của 
mình thành một chủ đề mà Ngài biết có liên hệ với cô và kết quả 
là vào cuối bài Pháp của Phật, cô đã chứng được thánh quả Nhập 
Lưu (Tu-Đà-Hoàn). Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với 
mình, nhưng bây giờ Khujjuttara cảm thấy hối hận về việc đã ăn 
cắp tiền của Hoàng hậu Samavati nên khi trở về cung điện, cô lạy 
xuống trước hoàng hậu và thú nhận lỗi của mình. Cô cũng kể cho 
hoàng hậu nghe về Đức Phật và bài Pháp của Ngài. Hoàng hậu 
Samavati bị cuốn hút bởi cả sự thay đổi đột ngột nơi Khujjuttara 
và những gì bà được nghe về những lời dạy của Đức Phật. Sau khi 
tha thứ cho Khujjuttara, bà giục cô tỳ nữ tìm hiểu thêm về Giáo 
Pháp. Thế là mỗi ngày, Khujjuttara đi lắng nghe Đức Phật thuyết 
pháp và sau đó về thuật lại những gì đã được nghe cho Hoàng hậu 
Samavati. Hoàng hậu về sau đã phát nguyện quy y Tam Bảo và còn 
khuyến khích những nữ nhân khác trong cung làm theo mình. 

Một ngày nọ, trong tâm trạng đặc biệt tốt và hài lòng với hoàng 
hậu Samavati, Vua Udena đã ban cho bà một đặc ân rằng sẽ toại 


nguyện cho bất cứ điều gì bà mong muốn. Đã từ lâu rồi bà vẫn 
luôn mong rằng sẽ có ngày được trực tiếp nghe chính Đức Phật 
thuyết pháp nên ngay lúc đó, bà đã xin vua được thỉnh Phật vào 
cung và vua đã ra lệnh cho người đi thỉnh Phật. Đức Phật đã từ 
chối lời mời và dạy tôn giả Ananda đi thay Ngài. Đại Đức Ananda 
đã vào cung thuyết pháp cho nhóm người hoàng gia và kết thúc bài 
Pháp của Ngài, hoàng hậu Samavati đã chứng quả thánh Nhập 
Lưu. Với sự khuyến khích của Samavati, nhiều thành viên trong 
hoàng tộc đã trở thành những người Phật tử nhiệt thành. Ngay 
đến Vua Udena, một người vốn cố chấp và ít hứng thú với bất kỳ 
tôn giáo nào, nhất là tôn giáo yêu cầu sự điều phục tâm sân giận. 
Nhưng dần dần, nhờ sự kiên nhẫn và sự thuyết phục nhẹ nhàng 
của Hoàng hậu Samavati, ông đã bắt đầu thực tập thiền. Mặc dù 
ban đầu có phần miễn cưỡng nhưng cuối cùng thì tính khí nhà vua 
cũng trở nên tốt hơn. 

Trong lúc đó, một trong những người vợ khác của vua Udena, 
Thứ hậu Magandiya, ngày càng ghen tị với Samavati. Magandiya 
không bao giờ bỏ lỡ cơ hội đưa ra những lời bình phẩm mỉa mai, 
cả trước mặt và sau lưng Samavati, nhằm chế giễu niềm tin và 
xem thường sự thực hành Pháp tinh tấn không xao nhàng của bà, 
và còn để làm xấu bà trong con mắt của nhà vua. Mặc dù vậy, 
Samavati vẫn từ chối trả đũa mà vẫn cư xử nhã nhặn, hiền hậu 
với Magandiya như cách mà cô đối xử với tất cả mọi người. Điều 
này càng khiến cho Magandiya trở nên thù địch hơn. Tiếp đó, Thứ 
hậu cố gắng làm cho nhà vua trở mặt với Samavati bằng cách 
dựng lên mọi việc trông như thể Samavati đang âm mưu chống lại 
vua, nhưng cách này cũng không thành công. Cuối cùng, bà quyết 
định sẽ giết Hoàng hậu Samavati. 

Với sự giúp đỡ của người thân, Thứ hậu Magandiya toan tính 
sẽ châm lửa thiêu rụi căn phòng nơi những nữ nhân trong cung 
thường tụ hội. Bị lấp đầy bởi thù hận, Thứ Hậu sẵn sàng đánh đổi 
mạng sống của tất cả những cung nga, thể nữ khác chỉ hòng giết 
được đối thủ của mình. Tay sai của Thứ Hậu đã thực hiện phần 
việc của họ và kết quả là Hoàng hậu Samavati, cùng với gần năm 
trăm người khác, đã chết trong ngọn lửa ấy. Vua Udena suy sụp 
bởi cái chết của Samavati và buồn thương bà suốt một khoảng thời 
gian rất dài. 

Khi vua bắt đầu tỉnh táo để suy nghĩ về nguyên do vì đâu mà 
thảm kịch xảy ra, thì ông dần nhận thấy rõ ràng rằng đó không 
phải là một tai nạn. Ông nghi ngờ Thứ hậu Magandiya, nhưng ông 


biết là không thể ép bà thú tội nên ông đã quyết định dùng cách 
khác. Một ngày, với sự có mặt của Magandiya, nhà vua nói với một 
trong những vị quan cận thần của mình: 

“Ta đã luôn nghỉ ngờ rằng Samavati đang âm mưu chống lại ta. 
Bây giờ bà ấy đã biến mất, ta lại có thể ngủ an giấc rồi. Bất kể 
người nào đã trừ khử bà ấy thì đều đã giúp ta một việc lớn và nếu 
ta biết người đó là ai, ta sẽ ban thưởng trọng hậu cho họ.” 

Luôn muốn giành được sự ưu ái của nhà vua, Magandiya ngay 
lập tức đã tiến lên và tâu với nhà vua rằng chính nàng cùng với sự 
giúp sức của người thân, đã đốt cháy cái cung lầu đó. Vua Udena 
giả vờ vui thích và lệnh cho bà gọi những người thân đó vào cung 
để vua có thể trọng thưởng họ. Sau đó, khi Magandiya dẫn những 
người đồng phạm của mình vào diện kiến nhà vua thì ngay lập tức 
qua những biểu hiện trên khuôn mặt của vua, bà biết rằng mình đã 
trúng kế và phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Trong cơn thịnh 
nộ mất kiểm soát, vua Udena ra lệnh bắt lấy Magandiya cùng tất 
cả đồng phạm của bà và đưa ra ngoài thiêu sống. Mọi người đều 
vô cùng kinh hoàng trước hành động của nhà vua nhưng hầu hết 
họ đều tin rằng Magandiya đã lãnh lấy những gì thích đáng.13 


AJATASATTU VÀ DEVADATTA 
K 


ê từ khi còn trẻ, Devadatta (Dë-Bà-Dat-Da) đã luôn ghen tị với 
Đức Phật, và mãi cho đến sau này dẫu đã trở thành một tu sĩ, thì 
tập khí đố ky đó trong ông vẫn rất lớn mạnh. Ông thường ôm lòng 
tức giận vì luôn phải sống dưới cái bóng to lớn của Đức Phật, 
nhưng ngày qua ngày ông vẫn lặng im và nuôi hy vọng chờ đến 
ngày Đức Phật nhập diệt, hoặc quá lớn tuổi để tiếp tục lãnh đạo 
Tăng đoàn, thì lúc đó ông sẽ có cơ hội tốt để tiếp quản hội chúng, 
bởi vì ông có mối quan hệ họ hàng gần gũi với Đức Phật. Mặc dù 
con người Devadatta đúng là có phần khó chịu, nhưng ông không 
phải là không có tài năng. Ông đã tu tập thuần thục nhiều phép 
thần thông và tất nhiên chúng đã giúp ông thu hút được số đông 
người hâm mộ. Chỉ tiếc rằng tài năng và danh vọng đó, chỉ khiến 
ông ngày một tự hào và đầy tham vọng hơn. 

Trong khoảng thời gian này có một chuyện đã xảy ra, đó là vị 
Hoàng tt Ajatasattu (A-Xà-Thế) ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn 
để chờ kế vị ngai vàng. Cha của ông - vua Bimbisara - đã cai trị đất 
nước trong suốt nhiều năm, và có về như Ngai sẽ tiếp tục cai tri 
thêm nhiều năm nữa. Điều đó có nghĩa là Ajatasattu sẽ già đi trước 
khi có thể được ngồi lên chiếc ngai vàng. Devadatta biết được sự 
bất mãn của Hoàng tử Ajatasattu, và thấy giữa hai người có nhiều 
điểm chung, nên nghĩ rằng họ nên bắt tay với nhau. Ông chọn cách 
sử dụng năng lực thần thông của mình để gây ấn tượng với hoàng 
tử. Một ngày kia khi Ajatasattu đang ngồi một mình, thì đột nhiên 
một cậu bé mình khoác đầy rắn xuất hiện và ngồi vào lòng ông. Vô 
cùng kinh hãi, Ajatasattu lập tức đẩy đứa trẻ ra và hỏi với giọng 
run ray: “Ngươi là ai?”, “Là tôi đây thưa Hoàng tử, là Devadatta 
đây.” Vẫn với giọng run ray, Hoang tử bảo: “Nếu ông thực sự là 
Devadatta thì hãy trở về hình dạng thật của mình.” Devadatta tuân 
mệnh và đứng mỉm cười trước vị Hoàng tử đang còn chưa hết 
kinh ngạc mà thốt lên rằng “Tôi rất ấn tượng, thưa tôn giả đáng 
kính. Thầy nhất định là vị đã đắc được quả vị cao thượng.” 

Kể từ đó, Devadatta được quyền tự do vào ra hoàng cung và 
Hoàng tử Ajatasattu thường ở đó chờ ông với những món ăn 
thượng vị, cùng những tặng phẩm đắt giá. Đã có bên mình một 
đồng minh hùng mạnh, Devadatta tiến đến bước tiếp theo là 


thuyết phục Đức Phật nhường lai vị trí lãnh đạo hội chúng. Một 
hôm, khi Đức Phật đang ngồi cùng với một hội chúng rất đông các 
vị Tỳ Khưu, Devadatta đã đến phía trước, xá chào và thưa rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn việc lãnh đạo Tăng Đoàn ở tuổi của Ngài 
hẳn là rất mệt nhọc. Xin Đức Thế Tôn hãy nghỉ ngơi và con sẽ 
hướng dẫn Tăng Đoàn thay Ngài. Con sẽ đảm nhận trách nhiệm 
này để Ngài có thể được nhàn hạ.” 

Ông hy vọng rằng các Thầy khác, những người lo lắng cho sức 
khỏe của Đức Phật sẽ hài lòng với ý tưởng này, và cùng thuyết 
phục Đức Phật lui về nghi ngơi. Nhưng Đức Phật đã rất rõ ý định 
của Devadatta, và Ngài không bao giờ để bị ảnh hưởng bởi ý kiến 
của số đông. Thế Tôn đã kiên quyết từ chối lời đề nghị đó. 

“Ngay đến Sariputta hay Moggallana ta còn không giao phó 
Tăng Đoàn, huống chi là Thầy, một người đáng phải nhổ ra như 
nhổ một bãi nước bọt.” 

Devadatta cam thấy bị bë mặt bởi lời qué trách này va tận sâu 
trong tim, ông thề sẽ trả thù. 

Một ngày, sau khi nghe Ajatasattu phàn nàn với ông về vị trí 
hoàng tử của mình, Devadatta nói với ông rằng: 

“Loài người trong thời quá khứ có tuổi thọ rất dài, nhưng hiện 
tại thì không còn được như vậy và bạn có thể chết đi trong khi vẫn 
còn là một hoàng tt”. Hãy kết thúc mạng sống của cha bạn để có 
thể sớm được lên ngôi vua. Còn tôi sẽ giết Đức Phật để trở thành 
người lãnh đạo Tăng đoàn.” 

Lúc đầu Ajatasattu đã bị sốc bởi lời đề nghị, nhưng vì tham 
vọng cùng lòng ham muốn quyền lực quá mạnh mẽ nên chi trong 
chốc lát, tâm trí của vị Hoàng tử đã bị che mờ bởi những mối lợi 
của âm mưu này. 

Ngay đó, Devadatta đã ngấm ngầm sắp đặt một kế hoạch nhằm 
giết Đức Phật, với sự giúp sức của Ajatasattu. Họ đã gửi đi một sát 
thủ để ám sát Thế Tôn, rồi sắp xếp để hắn ta cũng bị giết ngay sau 
đó để thủ tiêu nhân chứng. Nhưng rồi, ké sát thủ đó đã chần chừ 
và không muốn rước vào mình một nghiệp vô cùng xấu của việc 
giết hại một vị Thánh nhân như vậy. Đến khi thực sự đứng trước 
Phật, hắn ta biết ngay rằng mình chẳng thể nào giết Ngài. Tên sát 
thủ sup lay xuống và thú nhận toàn bộ âm mưu cla mình với Thế 
Tôn. Sau khi nghe xong Đức Phật đã tha thứ, và ngay tại đó hắn ta 
xin được trở thành một đệ tử tại gia của Ngài. Khi Devadatta nghe 
điều này, ông vô cùng tức giận và quyết định rằng nếu muốn giết 
Đức Phat, thì chính ông ta sẽ phai tự mình ra tay. Khi Đức Phat ở 


Rajagaha, Ngài thường trú tại Gijjakuta (Linh-Thứu), một ngọn đồi 
nhỏ lổm nhổm đá ở phía ngoài cửa Đông thành Rajagaha. 
Devadatta trèo lên chờ sẵn trên Gijjakuta và khi nhìn thấy Đức 
Phật thiền hành dưới chân đồi, ông ta liền xô một tàng đá lớn cho 
lăn đổ về phía Ngài. Ngay trước lúc tẳng đá lăn gần đến chỗ Đức 
Phật, nó đâm vào một tẳng đá khác và chuyển hướng. Tuy vậy, 
một mảnh vỡ đã văng tới Thế Tôn và khiến chân Ngài bị thương. 
Một thời gian sau, Devadatta đi đến chuồng thú của hoàng gia, nơi 
một con voi khổng lồ và hung tợn tên Nalagiri đang được canh giữ. 
Ông đến gần và bảo người quản tượng: 

“Ta rất thân với nhà vua. Chỉ cần một lời nói của ta thì một 
người từ vị trí thấp có thể được nâng lên vị trí cao và một người ở 
vị trí cao có thể dễ dàng bị giáng xuống vị trí thấp. Ta muốn ngươi 
thả con voi này về hướng của Đức Phật khi ông ta xuất hiện.” 

Nghe vậy viên quản tượng lập tức đồng ý. Ngày hôm sau, Đức 
Phật cùng một nhóm nhỏ các Thầy Tỳ Khưu đi vào thành Rajagaha 
để khất thực. Khi rë vào một con phố hẹp, đoàn người nhận thấy 
con voi điên kia xuất hiện ngay trước mặt họ. Các Thầy liền thỉnh 
Đức Phật quay lại nhưng Ngài vẫn tiếp tục chậm rãi bước tới. Lúc 
đó dân chúng hai bên đường chen nhau cố nhoài người ra ngoài 
cửa sổ, thậm chí nhiều người còn trèo lên các mái nhà để chờ xem 
điều gì sẽ xảy ra. Nalagiri điên cuồng lao tới. Người người tranh 
nhau chạy tránh đi trong khi số khác thì sững người vì kinh khiếp. 
Thế Tôn khi ấy đã hướng tới và tắm mát Nalagiri với tâm Từ của 
Ngài, con voi lập tức trở nên lắng dịu và chấp nhận để Ngài tiến 
đến và xoa đầu nó. Cuộc chạm trán trên gây náo động khắp 
Rajagaha và suốt nhiều tuần liền sau đó, người ta ca vang bài hát 
về nó trong khi diễu quanh khắp thành. Một trong những khúc ca 
ấy là: 


“Nhiều kẻ được thuần hóa bằng gậy nhọn, 
và bằng các roi vọt, I 

Nhung con voi được vị Đại Ấn Sĩ điều phuc, 
Bằng lòng Từ Bi, 

không bằng vũ khí, không bằng gậy góc.” 


Thời gian đó, trong một buổi tối nọ, Ajatasattu buộc một con 
dao gam vào đùi minh và với tâm thức tran đầy sợ hãi, cố gắng lén 
vào phòng ngủ vua cha. Nhưng các lính canh đã chặn anh ta lại và 
âm mưu thất bại. Vua Bimbisara hay chuyện con mình âm mưu 


giết cha soán ngôi nên vô cùng buồn bã, ông quyết định thoái vị để 
con mình được như ý. Mặc dù không còn là vua, nhưng Bimbisara 
vẫn ủng hộ Đức Phật và điều này khiến cho Devadatta lo lắng. Vì 
vậy, Thầy ta đã thúc giục Ajatasattu giết cha mình. 

“Miễn ngày nào cha của bạn còn sống, thì bạn vẫn còn nguy 
hiểm. Bạn như một người phủ một lớp da mới lên một cái trống 
với một con chuột trong đó.” 

Thế là vua Bimbisara đã bị cầm tù và bỏ đói. Hoàng hậu 
Kosaladevi, người duy nhất được phép đến thăm tù nhân, đã lén 
mang thức ăn vào bằng cách giấu trong y phục của bà. Khi điều 
này bị phát hiện, bà luôn bị soát người trước mỗi lần vào thăm. Vì 
vậy, bà chuyển sang thoa catumadhura, một loại kem bổ dưỡng 
trên cơ thể của mình và chồng bà sẽ liếm chúng, nhờ đó giúp 
Bimbisara có thể sống tiếp. Sau hai tuần, thấy ông vẫn chưa chết, 
vua Ajatasattu đã phái sát thủ vào trong ngục và giết ông. Và đó là 
kết thúc cuộc đời của một vị vua anh minh, được thần dân yêu 
mến và cũng là một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất của 
Đức Phật. 

Sau nhiều lần cố gắng giết hại Đức Phật nhưng thất bại, 
Devadatta đi đến quyết định rằng nếu đã không thể lãnh đạo Tăng 
đoàn, thì ít nhất ông ta sẽ cố gắng dẫn dắt một nhóm nhỏ các tu sĩ. 

Đức Phật luôn nỗ lực để thay đổi xã hội mà Ngài đang sống, 
sẵn sàng chất vấn, và thậm chí chỉ trích nhiều niềm tin, mà những 
người đương thời xem là lẽ sống. Một trong những điều đó chính 
là lối khổ hạnh cực đoan và phô trương vốn được nhiều hành giả 
thực hành. Vì Ngài khước từ sự say mê nơi đường lối thực tập đó 
nên, các nhà ngoại đạo thường buộc tội Ngài là người buông thả 
và ưa lối sống xa xỈ. Thậm chí vài Thầy cũng cho rằng Tăng đoàn 
đang dần mất đi tính chất khắc khổ nguyên thủy, và rằng tu sĩ 
Phật giáo nên sống nếp sống của những hành giả khổ hạnh. 
Devadatta đã lợi dụng sự bất mãn này để bắt đầu yêu cầu những 
giới luật nghiêm khắc hơn, và đòi hỏi đó được một nhóm các Thầy 
khác ủng hộ. Sau cùng, ông và nhóm người ủng hộ đi gặp Phật, 
yêu cầu Ngài cho phép năm điều sau trở thành điều bắt buộc đối 
với toàn thể Tăng đoàn: Các Tỳ Khưu trọn đời chỉ nên sống trong 
rừng, chỉ dùng những thức ăn mà họ đã khất thực được, chỉ mặc y 
phục may từ gié rách nhặt được, không sống trong các tu viện và 
điều cuối là nên ăn chay. Đức Phật đã từ chối vì Ngài biết rằng 
những sự thực tập về thân như trên chưa hẳn sẽ mang lại những 
thay đổi về tâm thức. Ngài cũng hiểu rằng lối thực hành như vậy, 


sẽ cắt rời đoàn thể xuất gia khỏi cộng đồng cư sĩ, và nếu điều này 
xảy ra thì phạm vi ảnh hưởng của Giáo Pháp sẽ mãi chỉ là một 
nhóm nhỏ độc quyền. Tuy nhiên, Thế Tôn cũng nhìn nhận có nhiều 
Thầy ưa thích lối sống khổ hạnh, cho nên mặc dù từ chối áp đặt 
những điều trên lên toàn thể, Ngài cho phép các Thầy có thể tự 
thân thực tập chúng nếu họ muốn. 

Trong khi Đức Phật luôn linh động, nhưng Devadatta thì không. 
Ông đã tuyên bố sẽ cùng với những người ủng hộ tự thiết lập một 
Tăng đoàn cho riêng họ. Năm trăm Thầy Tỳ Khưu dưới sự lãnh đạo 
của Devadatta đã rời khỏi Rajagaha và đi đến Gavasisa thuộc Gaya, 
một ngọn đồi đầy đá nằm ở phía Nam thị trấn, nơi mà Vua 
Ajatasattu xây dựng cho họ một tu viện. Đó là cuộc biến động lớn 
nhất trong cuộc đời của Đức Phật; Tăng đoàn bị chia rễ cùng 
những lời buộc tội về sự lỏng lẻo của giới luật lan rộng khiến tín 
chủ không biết nên phải ủng hộ cho nhóm nào. Tuy vậy, trong suốt 
thời gian cuộc biến động diễn ra, Đức Phật vẫn luôn điềm tĩnh và 
không hề công khai chỉ trích Devadatta dù chỉ một lần. Và rồi điều 
cần làm sẽ được thực hiện, cuối cùng Đức Phật đã phái Sariputta 
cùng Moggallana đến Gaya để thức tỉnh lại các Thầy Tỳ Khưu lạc 
lối. Khi trông thấy hai Thầy đi đến, Devadatta vô cùng hớn hở với 
ý nghĩ rằng họ cũng đã từ bỏ Đức Phật. Ông chào đón thật nồng 
nhiệt và còn chia sẻ chỗ ngồi của mình với hai Thầy ấy. Hai Thầy 
đã lịch sự từ chối và tự tìm một chỗ ngồi gần đấy. Sau đó với một 
bài nói chuyện dài, Devadatta đã công kích Đức Phật và bảo vệ cho 
quan điểm về khổ hạnh của mình, rồi ông đã mời Sariputta va 
Moggallana thay ông tiếp tục nói chuyện với thính chúng trong khi 
ông lui về nghỉ ngơi. Sau khi ông rời đi, Sariputta và Moggallana 
đều lần lượt chia sé những bài pháp thoại với sự định tĩnh và đầy 
tính thuyết phục, giải thích rằng không có sự thực hành khổ hạnh, 
hoặc các nghi lễ và tập tục thuộc về chúng mà bản chất có thể 
thay đổi con tim. Họ cũng kêu gọi sự trung kiên đối với vị Thầy 
khả kính của mình là Đức Phật, cùng với sự đoàn kết và hòa hợp 
của Tăng đoàn. Uy đức thâm niên của hai Thầy trong Tăng đoàn, 
sự thanh tịnh khỏi mọi ác ý và tính hợp lý nơi cái thấy của họ cuối 
cùng đã chinh phục 500 Thầy kia.1 

Khi Sariputta và Moggallana kết thúc, hai thầy nói với hội 
chúng: “Đó là tất cả những gi chúng tôi cần phải nhắn nhủ đến các 
thầy. Bây giờ chúng tôi sẽ trở về Rajagaha.” Khi hai Tôn giả đứng 
dậy và rời đi, thì gần như tất cả năm trăm Thầy kia đều đứng dậy 
và đi theo họ. Vào buổi sáng hôm sau lúc Devadatta thức dậy và 


trông thấy chúng đệ tử bên canh chi còn lai vài người. Người ta 
nói rằng khi đó ông đã rất tức giận đến nỗi máu trào ra nơi miệng. 
Cô đơn và cảm thấy bị làm nhục, trong suốt những năm sau đó, 
Devadatta liên tục oán trách và chỉ trích Đức Phật với bất cứ ai 
chịu lắng nghe ông. Cũng có vài người nghe ông, nhưng hầu hết 
đều phớt lờ hoặc đối xử với ông bằng sự khinh miệt. Mãi cho đến 
cuối đời, ông bắt đầu hối hận về những hành động trong quá khứ 
của mình và quyết định đi xin lỗi Đức Phật. Nhưng trước khi gặp 
được Phật thì Devadatta đã mạng chung. Điều thú vị cần lưu ý là 
khi Ngài Pháp Hiển, một nhà chiêm bái người Trung Quốc, đã từng 
đến Ân Độ vào thế kỷ thứ 5, và khi đó ông ghi nhận vẫn còn một 
số nhóm nhỏ, xem Devadatta là người khai đạo cho họ hơn là Đức 
Phật. 


GHI CHÚ 


VË NHÜNG THAM KHẢO KINH ĐIỂN TRONG MỖI CHƯƠNG 


Dòng Tộc Sakya 


1. DJI:92. 
2. MJI:354. 
3. D,I:91. 
4. D,II:83. 
5. D,11:74. 


Đức Phật 
- Người Là Ai? 


1. M,I:163. 
2. D,I:115. 
3. A,I:181. 
4. S,V:217. 
5. D,I:100. 
6. S,I:2. 
7. M,I:140. 
8. M,I:122. 
9. M,I:108. 
10. D,I:3. 
11. A,V:150. 
12. M,[:132. 
13. A,I:136. 
14. S,V:11. 
15. D,II:38. 
16. A,I:146. 


Bậc Thầy 
Của Trời Và Người 
1. Vin,IV:20. 


2. D,II:104. 
3. M,I:169. 


4. D,I:110. 

5. D,[:116. 

6. D,II:124. 

7. D,ITI:40. 

8. S,V:15. 

9. Vin,II:266. 
10. Sn,780. 
11. M,H:168. 
12. A,I:185-88. 
13. M,IH:37. 
14. D,I:120-121. 
15. D,I:60-61. 
16. M,H:145. 
17. D,I:215-222. 
18. Dp,51. 

19. M,I:119. 
20. M,I:395. 
21. M,JI:375. 
22. Sn,136. 
23. M,I:37. 

24. M,I:375. 
25. M,I:83. 

26. D,II:149. 


Tăng Chúng 
Và Ni Chúng 
1. D,I:63. 
2. DL71. 


3. D,I:154. M,HI:39. 
4. Vin,H:253. 


Hai Vị Đại Đệ Tử 


1. D,I:58. 
2. Vin,IV:38-41. 
3. S,I:191. 
4. A,HI:195. 
5. J,IH:392. 


6. J,II:286. 

7. D,I:78-84. 

8. D,I:211. 

9. Vin,V:110-111. 
10. Vin,1:66. 

11. S,V:269. 


Ananda - Người Mà 
Ai Cũng Yêu Mén 
1. D,I:143. 
2. M,I:353. 
3. Vin,IV:78. 
4. S,V:154. 


5. AI:24. 
6. D,H:144. 


Angulimala - 
Từ Ké Sát Nhân 
Trở Thành Bậc Thánh 
1. M,II:98-105. 


Anathapindika - 
Người Chu Cấp 
Cho Người Nghèo 
1. Vin,V:153-157. 


2. J,1:364. 
3. A,IV:392. 
4. M,III:258. 
Khủng Hoảng 
O Kosambi 
1. J,II:486. 


2. M,HI:152. 


. M,IH:154. Dp,1-3. 
. M,II:156-157. 
5. Ud,41. 


+ Q 


Rahula - 
Người Con Trai 
Của Đấng Giác Ngộ 
1. Vin,IV:81. 
. Vin,IV:82. 
.M,L414. 


. MI:423. 
. Thag,295. 


Q +> Q N 


Những Đệ Tử 
Tại Gia Nói Tiêng 

1. D,I:104. 

2. A,I:26. 
. A,I:88. 
. §,IV:284. 
. §,IV:291. 
. §,IV:299. 
. §,IV:302. 
. A,I:136. 
. A,IV:218. 
10. A,IV:216. 
11. A,I:278. 
12. A,I:25. 
13.Dh,A:187-191, 205-225. 


CON DW UB W 


Ne) 


Ajatasattu Va Devadatta 
1. Vin,183-202. 


[1]*Trong nguyên tác thì điều thứ 2 này được tác giả viết là: “A nun 
must spend the rains retreat in a place separated from monks.” Chúng 
con đã hỏi lại thì Sư xác nhận rằng đã có sự nhầm lẫn và câu ấy phải 
là: “A nun must not spend the rains retreat in a residence where there 


are no monks.” 


[2]=Trích thi kệ Pháp Cú Kinh do cư sĩ Tịnh Minh dịch năm 1987. 


